TUỔI TRẺ ĐÁNG GIÁ BAO NHIÊU? (Tác 
giả: Rosie Nguyễn) 


Điều công bằng nhất trong cuộc sống này là chúng ta đều có 
quyền lựa chọn và quyết định con đường mình sẽ đi. Bạn sẽ tuyệt 
vọng hay ở trên một con đường mới, bạn sẽ biến mình thành một 
kẻ thất bại thẳm hại hay lột xác thành công chúa kiêu hãnh? Bạn 
sẽ là ai? Cuộc đời bạn sẽ như thế nào? Chẳng phải vì người đàn 
ông nào cả? trước hết là do bạn! 


Phần 1: Tôi đã học như thế nào? 
NẾU TÔI GCÒN HAI MƯƠI 


"Những thói quen tốt ta hình thành khi còn trẻ không tạo nên khác 
biệt nhỏ nào, đúng hơn, chúng tạo ra tất cả khác biệt." (Aristotle) 


Không biết bao nhiêu lần tôi nghe những người trẻ quanh mình 
than buồn, chán, bảo không biết gì để làm. Và rồi không biết làm 
gì nên ta giết thời giờ với những thú vui nhỏ nhặt, rong chơi cho 
qua ngày đoạn tháng, ngủ vùi lười biếng hoặc chìm đắm vào yêu 
đương. 


Nhưng khi đã đi qua gần hết thời đôi mươi, ngấp nghé ở ngưỡng 
ba mươi, nhìn lại tôi mới thấy tiếc nuối. Thấy bây giờ cuộc sống 
có quá nhiều cơ hội, nhiều điều phải làm, nhiều thứ để học, mà 
mình lại không có đủ thời gian cho ngần ấy thứ. Nghĩ nếu mà 
mình biết những điều này khi còn đi học, khi mình còn trẻ tuổi, 
chắc hẳn cuộc sống của mình sẽ khác, chắc mình sẽ bớt đi nhiều 
vật vã gian nan. 


Ai có trải qua rồi mới hiểu, tuổi trẻ ngắn ngủi biết bao nhiêu. Thời 
gian một đi là không trở lại. Điều đáng quý nhất mà tuổi trẻ có 
được là thời gian, nhưng rất nhiều người trẻ không biết làm gì có 
ích với thời gian của họ. Trên thực tế, có rất nhiều điều để làm, 
khi người ta còn trẻ. 


Nếu có thể quay ngược quá khứ, trở lại thời còn mười tám đôi 


mươi, tôi sẽ dành thời gian để: 
1. Đầu tư cho sức khỏe 


Chạy bộ, đi bơi, đánh bóng bàn, tập yoga, học võ... Luyện tập thể 
dục thể thao không nhất thiết phải là mua một đôi giày hàng hiệu 
giá hai ba triệu, mua bộ đồ giá mấy trăm nghìn, hay đăng ký thẻ 
thành viên trung tâm thể hình sang trọng phí vài chục triệu một 
năm. Giày Việt Nam chất lượng cao là đủ để chạy, vài chục nghìn 
đồng là có cái kính bơi. Chạy bộ trong công viên không tốn tiền, đi 
bơi thì chỉ mười mấy nghìn đồng một vé, các lớp học võ ở trung 
tâm thể thao quận huyện khoảng một hai trăm nghìn một tháng, 
chịu khó tìm kiếm thì quanh bạn sẽ có không ít câu lạc bộ rèn 
luyện sức khỏe miễn phí. 


Luyện tập thể lực trước hết là đem lại một sức khỏe tốt, giúp tỉnh 
thần hưng phấn, đào thải chất độc bị hấp thụ từ môi trường sống 
ô nhiễm và thực phẩm độc hại. Một cơ thể lành mạnh là điều kiện 
tiên quyết để có một cuộc sống tốt. Thêm vào đó, tương tác trong 
những cộng đồng khác nhau giúp ta có nhiều mối quan hệ hơn, mở 
rộng tầm nhìn và quan điểm về cuộc đời. 


2. Đọc sách 


Phần lớn tri thức nhân loại đều nằm trong sách. Còn báo, tạp chí 
thường chỉ chứa thông tin, chưa kể báo mạng và mạng xã hội hiện 
nay đa phần là tin rác. Vậy mà ngày nay người ta đọc báo nhiều 
hơn đọc sách. Sự thật là sách giúp con người thay đổi cuộc đời. 
Những lúc tinh thần đi xuống, không muốn làm gì, tốt nhất là đọc 
sách. Vì sách không những nâng cao kiến thức mà còn tạo động lực 
thúc đẩy ta hành động tốt hơn. 


Sách cũng không phải rẻ, nhất là với ví tiền mỏng manh của người 
trẻ. Nếu không có điều kiện mua sách giấy thì lên mạng tìm các 
trang web đọc ebook miễn phí như Sachvui.Com . Nếu đã đọc 
ebook thì tốt nhất là tìm ebook nguyên bản tiếng Anh, vừa có kiến 
thức vừa tăng thêm vốn từ vựng, một công đôi việc. Chỉ cần một 
tuần đọc một quyển sách. Một năm nhìn lại, thấy kiến thức của 
mình đã dày hơn vài phần. 


3. Học trực tuyến trên mạng. 


Các trang web MOOC (viết tắt của từ Massive Open Online Course - 
Khóa học trực tuyến đại trà) cho phép người dùng theo học trên 
mạng về nhiều đề tài khác nhau, như nghệ thuật, lịch sử, thuật 
lãnh đạo, kinh tế kinh doanh, cách dạy tiếng Anh, thiết kế, lập 
trình, thiên văn học, vũ trụ, vân vân. Một số trang MOOC hoàn 
toàn miễn phí như: www.coursera.org, www.edx.org, hay 
www.khanacademy.org được tạo ra bởi những trường đại học danh 
tiếng của Mỹ, với giáo trình chuẩn và được soạn giảng bởi các giáo 
sư nổi tiếng. Người dùng chỉ cần đăng ký tài khoản là có thể bắt 
đầu học. Họ có thể thảo luận các thắc mắc của mình với bạn bè 
cùng khóa, các giáo sư và trợ giảng trong diễn đàn của lớp học. Họ 
cũng làm bài tập về nhà, được kiểm tra kiến thức sau mỗi tuần và 
thi kết thúc môn để kiểm tra trình độ. 


Trên thế giới hiện nay, hình thức học trực tuyến qua MOOC đang 
ngày càng thịnh hành. Nó bổ sung, bù đắp và thay thế cho hình 
thức giáo dục truyền thống. Hình thức này được các nhà giáo dục 
cho rằng sẽ trở thành loại hình giáo dục của tương lai, vì ta không 
phải tốn thời gian di chuyển, có thể tự lựa chọn khung giờ học 
phù hợp cho mình, học đồng thời nhiều chương trình khác nhau, 
hoặc bổ sung những kỹ năng hái ra tiền mà không được dạy ở các 
trường đại học. Với MOOC, người dùng từ khắp nơi trên thế giới 
có thể trau đồi kiến thức và thoản mãn niềm khao khát học hỏi, 
bất kể họ đang ở độ tuổi, trình độ và địa điểm nào. 


Thay vì ngồi thương khóc một mối tình đã chết, đăng ký khóa học 
Apply to US Universities (Nộp đơn vào các trường đại học Mỹ), rồi 
kiếm tấm vé đi du học Mỹ cho người yêu cũ lé mắt, chẳng phải tốt 
hơn sao? 


4. Cho dân du lịch bụi ở nhờ. 


Người trẻ hiện nay ngày càng nhiều người thích đi du lịch. Trong 
lúc chưa có thời gian, hay chưa tích góp đủ tiền để đi, sao bạn 
không thử cho dân du lịch bụi ở nhờ nhà mình? Các trang web như 
www. couchsurfing.com hay www.hospitalityclub.org chuyên kết nối 
người đi du lịch bụi và người bản xứ. Khi đi du lịch đến một vùng 
đất nào đó, ta có thể xin ở nhờ nhà người dân bản xứ hoàn toàn 


miễn phí. Khi ở nhà, ta cũng có thể bày tỏ lòng hiếu khách bằng 
cách cho du khách ở nhờ. Dân đi bụi chẳng cần gì sang trọng. Họ 
chỉ cần một chỗ vừa đủ để đặt lưng buổi tối, một chiếc ghế sô 
pha, một phần giường còn trống, hoặc đôi khi chỉ là một sàn nhà 
sạch sẽ. 


Những trải nghiệm như vậy thường đem lại cho đôi bên những kỷ 
niệm khó quên. Với người cho ở nhờ, chẳng cần đi đâu cũng sẽ có 
những câu chuyện lữ hành từ khắp nơi trên thế giới ở ngay 
ngưỡng của nhà bạn. Những chia sẻ, kinh nghiệm của người đi du 
lịch cũng có thể truyền cảm hứng và chứa nhiều thông tin hữu ích 
cho chuyến đi sắp tới. Chỉ cần đăng ký tài khoản, viết thông tin cá 
nhân, thế là bạn đã sẵn sàng để kết nối với dân lữ hành toàn cầu. 
Nếu không thể cho ở nhờ, thì cũng có thể gặp nhau trò chuyện, 
dẫn khách du lịch đi tham quan quanh vùng bạn ở, hoặc tham gia 
hoạt động của các nhóm thành viên tại địa phương. 


5. Đi du lịch bụi. 


Không cần nhiều tiền và thời gian, nhiều tỉnh gần Sài Gòn có thể đi 
về trong ngày, chỉ cần đổ đầy bình xăng là mặc sức chạy. Rời khỏi 
thành phố nghẹt bụi để tìm đồng lúa bao la, mùi rơm rạ trên cánh 
đồng mới gặt, mùi khói đốt đồng, mùi hoa màu tươi tốt, chim cò 
vỗ cánh bay lên, đàn bỏ nhởn nhơ gặm cỏ. Nếu còn sinh viên, 
những tháng nghỉ hè có thể gói đồ xuyên Việt, hoặc đi một vòng ba 
nước Đông Dương. Dư dẳ hơn, chỈ cần trong túi mười mấy triệu 
đồng là có thể đi một vòng mấy nước Đông Nam Á bằng đường bộ, 
từ Việt Nam đến Campuchia, Thái Lan, Malaysia, xuống Singapore 
rồi quay trở về. 


Du lịch bụi không hề đắt đỏ như người ta tưởng. Trong quyển sách 
hướng dẫn du lịch bụi Ta ba lô trên đất Á của mình, tôi đã từng kể 
câu chuyện người thật việc thật về cô bé sinh viên đã đi du lịch 
bụi qua Campuchia và Thái Lan cả tháng trời chỉ tốn có hai triệu 
đồng, chủ yếu bằng cách đi nhờ xe (hitchhiking) và ngủ nhờ nhà 
người dân bản xứ. Trường hợp như thế trong giới du lịch bụi 
không phải là hiếm. Những chuyến đi đó không tốn nhiều chỉ phí 
mà để lại những trải nghiệm thay đổi đời người. 


Chìa khóa khi đi du lịch bụi không phải trong túi bạn có bao nhiêu 


tiền, mà là trong lòng bạn có bao nhiêu can đảm. Can đảm để bước 
ra khỏi vùng an toàn của mình, can đảm để làm điều mới. Can đảm 
để trải nghiệm. Có nhiều cách để đi du lịch với ít tiền, thậm chí 
không có tiền. Có thể đi bộ, đi xe đạp, đi nhờ xe. Ở nhờ nhà người 
dân bản xứ qua www.couchsurfing.com như chia sẽ ở trên, làm việc 
tình nguyện để đổi lấy nơi ăn ngủ thông qua www.idealist.org, hoặc 
www.workaway.inƒo. Giúp đỡ người khác và đem lại giá trị trong 
lúc mình đi, hiểu đời hiểu người hơn sau mỗi chuyến đi. 1 


6. Làm hướng dẫn viên du lịch. 


Với những người trẻ yêu thích trải nghiệm du lịch, muốn thử sức 
trong ngành du lịch, có thể thử làm hướng dẫn viên. Bạn không 
cần phải có bằng cấp về du lịch hay phải tốt nghiệp ra trường mới 
làm được. Sinh viên học sinh vẫn có thể làm. Vừa rèn luyện kỹ 
năng giao tiếp và khả năng nói tiếng Anh, vừa có nhiều trải 
nghiệm thú vị, vừa có thêm kinh nghiệm làm việc và một ít thu 
nhập trang trải cuộc sống. 


Hiện tại có khá nhiều loại hình câu lạc bộ, tổ chức du lịch để bạn 
đăng ký làm thử. Ví dụ như www.triip.me, một trang web với 
những tour văn hóa, ẩm thực độc đáo do người bản địa tự thiết kế 
giúp du khách có những trải nghiệm phong phú hơn, chủ yếu 
hướng dẫn viên là sinh viên. Một số tổ chức tương tự là XO Tours, 
Back of the Bike Tours, Vietnam Vespa Adventures Day Tours, 
Saigon on Bikes, Hanoi Kids Tours, Hanoi Street Food Tour... Ngoài 
ra bạn có thể làm hướng dẫn viên tình nguyện cho du khách nước 
ngoài qua các câu lạc bộ Saigon Lovers, Saigon Hotpot 
(saigonhotpot.vn), Hanoi Kids Club (hanoikids.org) hoặc Hanoi Free 
Tour Guides (hanoffreetourguides.com). 


7. Làm các công việc thiện nguyện. 


Trở thành một tình nguyện viên có rất nhiều cái lợi. Nếu bạn có 
những sở thích, ước mơ nào đó, ví dụ tình yêu động vật, hay yêu 
thích tương tác với con người, hay làm việc với trẻ em, thì các 
công việc tình nguyện liên quan đến những lĩnh vực bạn hứng thú 
sẽ giúp bạn thỏa mãn sở thích, hoặc ít nhất giúp bạn biết được 
mình có thực sự yêu thích nó không. Các hoạt động tình nguyện 
còn là cơ hội tuyệt vời để rèn luyện thêm các kỹ năng mềm và có 


thêm kinh nghiệm rất hữu ích cho sự nghiệp sau này, cũng như 
thiết lập mạng lưới quan hệ hỗ trợ trong công việc và cuộc sống. 
Bạn có thể tìm thấy những người thầy, người bạn đồng chí hướng 
cùng xây dựng cộng đồng, xã hội tốt đẹp trong những tổ chức tình 
nguyện. Những người trẻ hay tham gia vào các hoạt động tình 
nguyện, từ thiện mà tôi thấy đều là những người dễ tương tác, có 
kỹ năng tốt, thường xuyên thể hiện lòng biết ơn, tin yêu vào 
những điều tốt đẹp trong cuộc sống. 


Các tổ chức phi chính phủ và các câu lạc bộ tình nguyện như 
AIESEG, Operation Smile, LIN, Young at Heart Vietnam, Oxfam, 
Free Hugs Vietnam, Helping Hand Saigon... vẫn thường xuyên 
tuyển tình nguyện viên. Liên tục theo dõi tin tức của các trang 
web, facebook fanpage của các tổ chức này và tham gia hoạt động, 
không những giúp ta có nhiều kỹ năng hơn mà có khi còn kiếm 
được cơ hội việc làm chính thức sau đó. 


8. Làm thêm. 


Cùng với việc làm thiện nguyện, việc làm thêm trong những năm 
hai mươi có thể giúp ích người trẻ rất nhiều trên con đường sự 
nghiệp. Hãy chọn làm thêm hoặc xin thực tập trong những ngành 
nghề mà mình hứng thú để giúp ích cho CV của mình. Nếu thích 
viết lách có thể viết bài cộng tác cho các tờ báo dành cho tuổi trẻ. 
Sinh viên Việt Nam, Hoa Học Trò, Tuổi Trẻ, Thanh Niên... rất 
nhiều tờ báo cộng tác với học sinh sinh viên vì sự tỉnh nhạy với 
những xu hướng chuyển động mới của thị trường, thời gian linh 
động, khả năng sáng tác nhanh và nhiều của các bạn trẻ. Nếu thích 
kinh doanh có thể bắt đầu bằng việc làm nhân viên bán hàng tại 
các cửa hàng bán lẻ. Làm phục vụ tại các quán cà phê tuy đơn giản 
nhưng cũng giúp ta tiếp xúc với nhiều người hơn, làm quen với 
việc tương tác khách hàng và tạo dựng mối quan hệ công việc. 


9. Tự học các môn nghệ thuật. 


Giáo dục Việt Nam không có xu hướng dạy chúng ta về nghệ 

thuật, cách làm nghệ thuật và cách thưởng thức nghệ thuật. Do 
vậy, quãng đời hai mươi chưa nhiều vướng bận là thời điểm tốt 
nhất để bạn tự trang bị cho mình những kiến thức này. Hãy tập 
chơi một nhạc cụ nào đó (ghita, violin, piano, trống, sáo...) hoặc 


học vẽ tranh, khiêu vũ, múa... Các môn nghệ thuật giúp cho cuộc 
sống tỉnh thần của ta thêm phong phú và vững chãi, tăng thêm trí 
thông minh và khiến cuộc sống con người trọn vẹn đầy đủ hơn. 
Đến một lúc nào đó trong đời, bạn sẽ thấy nghệ thuật là một phần 
lớn của cuộc sống, và sẽ thấy thật may mắn là bạn đã không bỏ lỡ 
niềm vui đó. 


10. Dành thời gian cho các hoạt động tỉnh thần. 


Phát triển bên ngoài không thể nào bền vững nếu thiếu đi sự vững 
chắc bên trong, hay sự kết nối với phần tinh thần, tâm linh của 
con người. Tuổi trẻ thường hướng ngoại mà quên đi chăm sóc nội 
tâm. Nhưng nhiều khi nó là nguyên nhân cho những khủng hoảng 
trầm cảm, chỈ vì ta không nhận thức được rõ bản thân mình là ai, 
mình muốn gì thích gì. Vậy nên thời kỳ hai mươi cũng là thời điểm 
tốt để tìm hiểu về các hoạt động tinh thần, tìm kiếm chỗ dựa vững 
chắc về tâm linh để không bị khủng hoảng niềm tin sau này. 


Thời sinh viên không biết có bao nhiêu ngày tôi cảm thấy nhàm 
chán. Còn bây giờ khi đã đi làm, bị vướng bận và bó buộc nhiều 
thứ, chỉ ao ước sắp xếp được thời gian để tham dự một khóa thiền 
hay học hỏi thêm về tôn giáo, tỉnh thần mà không được. Có rất 
nhiều chương trình thiền khác nhau. Ví dụ, thiền Vipassana là một 
phương pháp được giẳng dạy miễn phí tại nhiều nơi trên thế giới. 
Nếu hứng thú bạn có thể xem thông tin tại trang 
www.dhamma.org. 


Người ta nói: Trẻ thì muốn làm mà không biết gì để làm, già thì 
biết mà không muốn làm. Tuổi trẻ còn dám thử dám làm, tận dụng 
thời gian này để trau đồi kiến thức và mài giũa kỹ năng sẽ giúp ích 
cho người trẻ rất nhiều trong tương lai. Nếu chịu khó rèn luyện 
bản thân, ta sẽ tự tin vững bước ra biển lớn, hòa nhập cùng thế 
giới và bạn bè năm châu. Người trẻ hiểu biết thì dân trí sẽ nâng 
cao. Dân trí nâng cao thì chính quyền cải tiến. Chính quyền cải 
tiến thì đất nước đi lên. Đất nước đi lên thì đời sau phát triển. Do 
vậy, học tập và rèn luyện không chỉ là cho bản thân, gia đình, mà 
còn cho xã hội, đất nước, và cho cả các thế hệ mai sau. 


wxww% 


SÁCH LÀ CẢ THẾ GIỚI 


"Tôi luôn mường tượng rằng Thiên đường cũng từa tựa như một thư 
viện vậy." (Jorge Luis Borges) 


Nếu mượn được cổ máy thần kỳ của Doraemon, nếu được quay về 
quá khứ, nếu có thể nhắn nhủ với tuổi trẻ của tôi một điều thôi, 
thì điều mà tôi lựa chọn là: Đọc sách nhiều nữa vào, đồ ngốc ạ! 


Vì cứ mỗi lần rời xa sách là tôi thấy đười mình đi xuống. 


Ngày xưa, lúc còn trễ con, cuộc sống của tôi xoay quanh toàn là 
sách. 


Căn nhà cũ của ba má tôi chất đầy sách. Sách từ thời thanh niên 
của ba má, xếp dài trên cái kệ bự chẳng choáng cả một bức tường 
trong phòng ngủ, vẫn không hết lại đồn thành đống chất vào các 
tủ trong nhà. 


Hồi đó nhà toàn sách cũ, đủ mọi thể loại trên trời dưới biển, tôi cứ 
đụng là đọc, chẳng cần biết sách loại gì, giá trị ra sao. Sách tuổi 
đời đã lâu nên long bìa sút chỉ, mỗi nơi mỗi xấp. Mỗi lần đọc chị 
em tôi phải tìm tờ ghép trang lại với nhau rất cực khổ. Đôi khi 
thiếu giấy nhóm bếp tôi và đứa em lại lên tủ sách lấy đại vài tờ. 
Sau này lục lại tủ sách của ông nội, mới giật mình phát hiện ra hai 
đứa đã đốt gần hết quyển Tám mươi ngày vòng quanh thế giới mà 
không biết. 


Sách của ba má tôi rất nhiều quyển thuộc văn học cổ điển, Truyện 
ngắn Chekhov, Bông hồng vàng, Tiếng chim hót trong bụi mận gai, 
Jane Eyre...Tôi cứ lần lượt ngốn hết, có cái hiểu có cái không, 
nhưng cứ thấy quyền nào là gặm quyển đó, đắm chìm trong những 
trang sách. Những kỷ niệm nho nhỏ với các quyển sách xưa ngô 
nghê mà chân thực. Nhớ một buổi trưa, tôi cố sống cố chết cày cho 
hết quyển Truyện ngắn Solokhovy, đến chiều hai mắt sưng vù lên gật 
gà gật gù, nên bị má lôi ra mắng cho một trận vì bỏ ngủ trưa. Hay 
lần đọc Tiếng chim hót trong bụi mận gai, tới đoạn Meggie sinh đứa 
con đầu lòng ở một trang trại xa xôi, miệng không ngừng kêu tên 
cha Ralph, tôi vừa đọc vừa khóc thút thít, lòng xót xa tự hỏi tại sao 
yêu nhau nhưng không đến được với nhau. 


Hồi đó má tôi làm giáo viên ở trường cấp hai của xã. Ngoài những 
điểm bất lợi như luôn phải học giỏi thuộc bài để khỏi hổ danh làm 
con cô giáo, hay thi thoảng bị má kéo ra khỏi lớp dúi cho quả 
chuối vì đi học trễ quên ăn sáng, thì lợi thế lớn nhất là có sách để 
đọc. Lâu lâu, má mượn được của thư viện trường một chồng sách 
cũ, đem về cho hai con mọt sách ngấu nghiến. Bởi nên những mùa 
hè xưa bé của hai chị em tôi ngoài những trò bắt cua chăn vịt, thả 
điều câu cá thì còn có một thú vui lớn khác là đọc sách. Nhưng 
quyển sách đong đầy kỷ niệm thơ trẻ, nào là Calich và Valia, Cuộc 
phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn, Kho báu của vua Solomon, Tô-mếch 
và thủ lĩnh Tia Chớp Đen, Hoàng tử bé, Công chúa nhỏ, Cánh buồm đỏ 
thắm, Tuổi thơ dữ dội, Chiếc chìa khóa vàng hay truyện ly kỳ của 
Buratino, Tâm hồn cao thượng...Những năm tháng thơ bé trôi qua 
với những câu chuyện trong trẻo và bình yên. 


Cứ như thế, thế giới trẻ thơ của tôi được xây dựng nên từ cái 
không gian mộc mạc xanh tươi của vùng nông thôn yên tĩnh, của 
những nhân vật tuổi thơ đầy khí phách. Lòng tốt và sự nhân hậu, 
sự giữ lời hứa, lòng can đẩm, sự kiên nhẫn, tính phiêu lưu mạo 
hiểm, tỉnh thần vượt khó...Tất cả những nền tẳng của cuộc sống, 
tôi và em tôi đã được học từ tuổi thơ của mình. Đôi khi trong cuộc 
sống hiện tại, tôi nghiệm ra rằng những rắc rối mà người ta gặp 
phải, hầu hết đều bắt nguồn từ sự lãng quên những nguyên tắc cơ 
bản đó của cuộc sống. Mải mê chìm vào những giá trị hư ảo mà 
quên đi điều gì là cốt lõi của đời người. 


Sách tôi đọc chỉ là đống sách của ba má và những quyển má mượn 
thư viện, nên đĩ nhiên là không đủ, lâu lâu thiếu sách cứ phải đọc 
đi đọc lại như bò nhai lại cỏ. Sách mới thì đắt, nên thường nhà tôi 
chỉ dám mua quyển nào thật cần thiết. Nhà tôi vốn có mấy cây 
xoài rất to, mỗi mùa ra bông gió thổi ào qua một lượt là cả sân 
tràn ngập bông rụng, quét đi quét lại rất mệt. Nhưng xoài ra trĩu 
cành, chấm với mắm ruốc ăn thì tuyệt vời. Năm tôi học lớp chín, 
tôi quyết định luyện thi vào trường chuyên cấp ba của tỉnh. Một 
ngày trong mùa hè năm ấy, ba dành cả ngày trên cây xoài keo hái. 
Rồi sáng hôm sau ba má chở hai giỏ xoài bự xuống chợ ở thành 
phố ngồi bán tới tận chiều muộn, mỗi giỏ bằng cỡ cái cần xé trong 
miền Nam. Tiền bán xoài được đâu chừng năm chục nghìn đồng, 
má vào nhà sách mua cho tôi quyển Những bài văn hay lớp chín, 
mua xong là trong túi cạn luôn tiền. Tôi nhận sách, vừa ngạc nhiên 


vừa hờ hững, kiểu cũng tự kiêu mình đây văn hay chữ tốt, cần gì 
văn mẫu. Nhưng má thì vưi lắm, bảo đây là quà chúc tôi thi tốt. Đã 
hơn mười năm trôi qua rồi mà tôi vẫn nhớ như in nét mặt của má 
khi đưa sách cho mình buổi chiều hôm đó. Vẻ mặt bừng sáng của 
niềm vui, hồ hởi và hy vọng. Hai giỏ xoài đầy đổi lấy một quyển 
sách. Nhớ lại mà nghẹn ngào nước mắt, một thời con nhà nghèo 
thiếu sách. 


Vào cấp ba, tiền học bổng mỗi tháng hình như khoảng tám chục 
nghìn, mỗi lần má xuống thăm cho thêm hai chục nữa. Hầu hết đổ 
vào để mua sách tư liệu văn học , sách phê bình văn học, sách 
chuyên sâu, đủ thứ. Tiền thì ít mà sách cần mua thì nhiều, nên 
thỉnh thoảng quyển nào ưng ý lắm tôi mới mua, còn đâu là vào thư 
viện tỉnh mượn về tra cứu. Thầy dạy văn bắt mỗi đứa phải có một 
quyển sổ tư liệu văn học. Tôi lấy một quyển tập giáo án thiệt dày 
của má để làm sổ tư liệu. Những ngày gò lưng trên thư viện chép 
những bài thơ lạ, những lời phê bình tâm đắc vào sổ, đôi khi nghỉ 
tay nhìn ra ngoài, thấy mấy chiếc lá me tây xanh ngắt rung rinh 
trong gió, trong lòng vừa nhẹ nhàng vừa vui sướng. Bây giờ nhớ 
lại, những buổi ngồi say sưa đọc sách hay ghi chép ở thư viện tỉnh 
là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của tôi thời cấp ba. 


Rồi lên tới đại học. Ta nói quãng đời đại học là quãng đời ngu đại 
nhất của tôi. Mang tâm lý con nhà nghèo vào Sài Gòn trọ học, mấy 
năm sinh viên tôi chỉ chăm chăm làm thêm kiếm tiền, hà tiện đủ 
thứ kể cả tiền mua sách. Rồi cũng không biết đường lên mạng tìm 
ebook để đọc. Đôi khi đọc sách thì chỉ đọc những quyển giải trí rẻ 
tiền. Sách có giá trị thì đọc mỗi năm chỉ vài quyển, cứ như thế mà 
ngu dần đi. 


Một lần đọc về tiểu sử cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton, tôi thấy 
ông đọc đến vài trăm quyển sách trong suốt bốn năm đại học. Nghĩ 
mà tiếc nuối không để đâu cho hết. Giá như thời đi học chuyên cần 
đọc như Clinton thì cho dù bây giờ không thành tổng thống chắc 
cũng không hổ thẹn mang danh "làm trai đứng ở trong trời đất." 


Đi làm được vài năm, không hiểu được cơ duyên đưa đẩy trời Phật 
thương tình sao mà tôi bắt đầu đọc sách lại. Đọc không ngừng 
nghỉ. Sau một năm thấy kiến thức của mình tăng lên đáng kể. Nhìn 
lại một chặng đường dài, thấy đời mình sang trang mới cũng là 
nhờ đọc sách. Tôi yêu quý sách bao nhiêu thì cũng biết ơn sách bấy 


nhiêu. Bởi nhờ có sách mà tôi mới trưởng thành hơn, phát triển 
hơn, nuôi dưỡng lại tình yêu với nghiệp viết và mới trở thành tác 
giả, như ước mơ của tôi từ thuở bé. 


Không chỉ tôi mà rất nhiều người khác đã thay đổi nhờ sách. Lê 
Phương Anh Vũ, người sáng lập câu lạc bộ sinh viên lớn mạnh, là 
một trong những người thuộc thế hệ 9X giỏi nhất mà tôi biết. Em 
kể với tôi rằng thời cấp ba em học hành không quá nổi bật, lúc vào 
đại học cũng nhút nhát tự ti. Nhưng từ lúc em chăm chỉ đọc sách, 
rồi ra ngoài làm nhiều hơn, tự học, tự phát triển chính mình, mà 
em trở thành một trong những người được biết đến nhiều nhất ở 
trường đại học của em. Em đìu dắt các thế hệ, sinh viên đi sau, xây 
dựng những khóa đào tạo kỹ năng và hướng dẫn nhiều người khác 
trong con đường tự học và phát triển bản thân. 


Long Ứng Đài, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Đài Loan, một nhà văn nổi 
tiếng, cũng từng viết cho con mình một lá thư dài về sách. Người 
con trai hai mươi mốt tuổi cảm thấy áp lực vì có cả cha lẫn mẹ 
đều là những người nổi tiếng, thành đạt. Cậu nói với mẹ: "Mẹ phải 
chấp nhận rằng con chỉ là một người bình thường, không có thành 
tựu gì nổi bật trong cuộc đời." 


Long Ứng Đài trả lời: "Điều quan trọng nhất đối với mẹ, không 
phải là con có thành tựu hay không, mà là con có hạnh phúc hay 
không, trong cuộc sống hiện đại bây giờ, loại công việc nào có thể 
ít nhiều đem lại cho con niềm hạnh phúc? Thứ nhất, nó cho con ý 
nghĩa, công việc đó không điều khiển con, không giam cầm con 
như tù binh. Thứ hai, nó cho con thời gian, nó cho con trải nghiệm 
đầy đủ trong cuộc sống. Ví dụ làm quản lý ngân hàng ở Phố Wall, 
nhưng mỗi ngày vì tiền mà căng thẳng, có thể lại không bằng làm 
nghề nhân viên coi sóc vườn thú, hằng ngày tắm rửa cho voi hay 
đánh răng cho hà mã." 


Nữ nhà văn kể lại câu chuyện lúc còn ở Đức, hai mẹ con họ gặp 
một họa sĩ tên là Timothy. Anh ta từ nhỏ đã yêu thích tranh, ở 
trong hệ thống giáo dục tự do, nên học hành không ổn định, lúc thì 
học ngoại ngữ để làm phiên dịch, lúc thì học làm thợ khóa, lúc học 
làm thợ mộc. Sau khi tốt nghiệp, anh không tìm được việc làm. 
Đến năm 41 tuổi anh ấy vẫn thất nghiệp như thế và vẫn ở cùng 
mẹ mình. Lúc không có việc gì làm, anh ta ngồi ở cửa số sát 
đường, vẽ hươu cao cổ. Trong các bức vẽ của anh, cổ của hươu 


thò ra từ đỉnh của xe buýt, xuyên qua sân bay, đi vào rạp phim. Nó 
mở to đôi mắt với lông mi dài, nhìn chằm chằm vào một đứa trẻ 
ngồi trên xa ba bánh. 


Long Ứng Đài bảo, bà sợ con thành người vẽ hươu cao cổ như 
Timothy, không phải vì anh ta không có tiền hay không có danh. 
Mà là vì anh ta không tìm được ý nghĩa cuộc sống. 


Cuối thư, bà viết: "Mẹ yêu cầu con chăm chỉ đọc sách, không phải 
vì mẹ muốn con có thành tựu hơn người khác, mà là bởi vì, mẹ 
muốn con có nhiều hơn nữa quyền lựa chọn cho tương lai, lựa 
chọn có ý nghĩa, có thời gian làm việc, chứ không phải là bị ép 
mưu sinh." 


Quả thật, cái mà con người ta cần nhất trong đời là quyền lựa 
chọn một cuộc sống được làm những điều có ý nghĩa. Và sách là 
một công cụ giúp ta đạt được điều đó. 


Sách cho ta kiến thức, cho ta động lực, cho ta mơ về những nơi xa 
hơn. Sách giúp mở ra một thế giới tốt đẹp hơn, những con người 
tốt hơn, và cả một phiên bản tốt hơn của chính ta. Nói không ngoa, 
sách là cả thế giới. 


Ngươi trẻ ở thành phố thì quá nhiều sách để đọc. Còn mỗi lần về 
nông thôn thì thấy tụi nhỏ suốt cả mùa hè la cà chơi bời lêu lổng, 
thiếu sách trầm trọng. Những người trẻ được nuôi dưỡng đầy đủ, 
được cho ăn học đàng hoàng như chúng ta, hãy luôn nuôi dưỡng 
cho mình kỹ năng đọc sách, Và đừng quên gieo trồng thói quen đọc 
ở những đứa trẻ quanh mình, em mình, con mình, cháu mình... 


Để hy vọng rằng những hạt mầm tươi sáng mà ta gieo cho lũ trẻ 
ngày nay, sẽ hình thành những Antonie de Saint-Exupéry hay Lucy 
Maud Montgomery của Việt Nam trong tương lai mai sau. 


- Antonie de Saint-Exupéry: phi công, nhà văn người Pháp, tác giả 
sách Hoàng tử bé 


- Lucy Maud Montgomery: Nhà văn người Canada, tác giả của hơn 
20 tiểu thuyết, được biết đến nhiều nhất là Anne tóc đỏ dưới chái 
nhà xanh và Emily ở trang trại trăng non. 


ĐỌC SÁCH NHƯ THẾ NÀO 

"Bạn càng đọc nhiều, bạn càng biết nhiều. 
Bạn càng học nhiều, bàn càng đi nhiều." 
(Dr.Seuss) 


Tại sao tôi lại nói nhiều về sách đến thế trong một quyển sách 
dành cho người trẻ? 


Không phải là bởi vì tôi là một tác giả, tôi muốn hô hào cổ vũ độc 
giả đọc nhiều sách, để từ đó gián tiếp thúc đẩy doanh số bán sách 
của tôi. Hoàn toàn không. Tác giả viết về tự học mà mong sách bán 
chạy thì chỉ là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. 


Lý do là bởi vì, tôi thấy không biết bao nhiêu người trể quanh 
mình chưa nhận thức đúng tầm quan trọng của sách, cũng như 
không biết đọc sách thế nào cho đúng cách. 


Có hai loại phản ứng tiêu cực tiêu biểu từ người ít đọc khi được 
khuyên đọc sách nhiều hơn: 


"Đọc sách đâu bảo đảm thành công." - Một câu ngụy biện kinh điển 
của những người lười đọc. 


"Sách chỉ khiến người ta mơ mộng hão huyền phi thực tế." - Phát 
biểu từ một người thiếu hiểu biết về sách. Đối với họ chắc sách 
chỉ có mỗi thể loại tiểu thuyết diễm tình huyễn hoặc. Tôi không 
biết lần cuối cùng họ cầm một quyển sách tử tế trong tay là khi 
nào. 


Rõ ràng là không phải ai đọc sách cũng thành công. Nhưng lại có 
một sự thực rõ ràng khác là những người thành công đọc rất nhiều 
sách. Một nghiên cứu được tiến hành trên 1.200 người giàu có 
nhất thế giới cho thấy: Điểm chung giữa những người này là họ tự 
giáo dục bản thân thông qua việc đọc sách. Bill Gates, Steve Jobs, 
Warren Buffet đều là những người đọc sách rất chuyên cần. Đọc 
sách không chắc sẽ giúp ta thành đạt trên đường đời, nhưng không 


có nó hầu như ta không thể thành người. 


Warren Buffet từng trả lời trong một bài phỏng vấn rằng ông dành 
80% thời gian trong ngày để đọc sách và tiếp thu kiến thức mới. 
Không chỉ riêng ông, nghiên cứu tiểu sử của những con người xuất 
chúng khác, ta sẽ thấy điểm chung là họ vui về và say mê đọc sách, 
ngay cả sau những giờ lao động mệt nhọc. Vì đối với họ, đọc sách 
là một cách tự học. Và sự học là sự nghiệp cả đời. 


Nhưng sách thì có nhiều loại. Đâu phải sách nào cũng giúp mình 
tiếp thu kiến thức. 


Vậy nên đọc sách như thế nào? 


Sau một thời gian mày mò tìm hiểu trên con đường tự học, tôi đã 
tìm được cách đọc sách thích hợp nhất cho mình. Giờ đây, tôi xin 
hoan hỉ chia sể lại cho các bạn đọc phương pháp đọc sách của 
mình. 


Đầu tiên là về số lượng, cần đọc ít nhất 50 quyển sách một năm. 
Có thể vài người sẽ nói: Như thế là quá nhiều, coi chừng ngộ chữ. 
Xin thưa là không nhiều chút nào. Năm mươi quyển sách mỗi năm, 
chia ra là mỗi tuần một quyển. Sách có nội dung tốt độ dày trung 
bình thường khoảng 200 - 300 trang. Tức mỗi ngày chỉ cần đọc 40 
- 50 trang sách. Nếu tập trung thì chỉ mất khoảng một giờ đồng hồ 
cho việc đọc mỗi ngày. Cứ chăm chỉ ngày nào cũng vậy, là mỗi 
năm sẽ hoàn thành được từ 50 quyển sách trở lên. Chứ vài tháng 
mới đọc hết một quyển, thì cũng không ích lợi bao nhiêu. 


Cách đọc sách của tôi là cân bằng giữa sách hư cấu và phi hư cấu. 
Mỗi khi đọc một quyển thuộc thể loại này, tôi lại đọc một quyển 
thuộc thể loại kia. Mục đích là để cân bằng giữa thực tế và tưởng 
tượng. Tôi đọc nhiều sách về phát triển bản thân, rèn luyện kỹ 
năng và truyền cảm hứng, các sách về lịch sử, văn hoá, tỉnh thần, 
kinh doanh. Đối với thể loại hư cấu, tôi chọn các tác phẩm văn học 
kinh điển và có chiều sâu, biểu hiện tâm lý con người hay phác 
hoạ bối cảnh lịch sử xã hội của một thời kỳ, và có giá trị trị lâu 
dài. Những quyển như Kiêu hãnh và định kiến, Tiếng chim hót trong 
bụi mận gai, Cuốn theo chiều gió, Jane và Eyre... thay vì các loại sách 
chỉ nói về tình cảm nam nữ yêu đương thuần tuý. 


Tôi tránh xa thể loại tiểu thuyết diễm tình như một người lành 
mạnh tránh xa dịch bệnh. Những sách ấy không phải tất cả chỉ 
toàn rẻ tiền bỏ đi. Nhưng dù cho tác giả viết hay, dù văn chương 
bay bổng, cảm xúc ngất trời thì cũng không có ích lợi nhiều cho 
con đường tự học. Dù có đọc đến hàng trăm quyển ngôn tình đi 
nữa, thì xong rồi cũng không đọng lại bao nhiêu kiến thức, càng 
gây tâm lý uỷ mị hoang đường, xa rời thực tế. Thu Giang Nguyễn 
Duy Cần, một trong những học giả kỳ cựu bậc nhất Việt Nam giữa 
thế kỷ 20 có viết: "Kẻ nào đọc những loại tiểu thuyết nhẳm sẽ làm 
mất thời giờ rất quý báu của họ. Và đáng ân hận hơn, là rồi họ sẽ 
mất dần óc phán đoán và quân bình của tâm tình họ nữa." 


Sách dở đọc chỉ tốn thời giờ. Tôi thường lựa chọn đọc sách nào 
được đánh giá cao, tác giả nổi tiếng, giá trị của tác phẩm đã được 
thử thách qua độ bền của thời gian. 


Vậy làm sao để biết quyển nào hay đở ra sao? 


Bí quyết của tôi là: www.goodreads.com. Đây là một trang mạng xã 
hội về sách và là công cụ hữu hiệu để chọn sách dành cho dân 
ghiền đọc. Trang này tổng hợp những nhận xét, bình luận, xếp 
hạng sách của người dùng, và dựa trên những đánh giá sách trước 
đó của người dùng mà gợi ý những quyển sách khác cùng thể loại 
cho họ. Những người bạn phương Tây của tôi trước khi quyết định 
mua một quyển sách nào đó thường vào Goodreads đọc tất cả 
những bình luận khen chê các kiểu, rồi mới quyết định mua hay 
không. 


Goodreads dù chủ yếu là nhận xét đánh giá sách nhưng vẫn lưu 
trữ một số ebook có sẵn để người dùng đọc trực tiếp trên trang. Đa 
phần là các tác phẩm kinh điển như Bàn về tự do của John Stuart 
MIII hay Gió qua rặng liễu của Kenneth Grahame. Goodreads hoạt 
động rất mạnh và liên kết với nhiều tác giả. Những tác giả nổi 
tiếng thế giới như Paulo Coelho hay Elizabeth Gilbert thường có 
những chương trình giao lưu với độc giả, trả lời câu hồi và đưa ra 
lời khuyên về viết văn trên trang này. 


Cứ mỗi năm mới đến tôi sẽ đặt mục tiêu năm nay cần đọc bao 
nhiêu quyển sách. Đọc xong mỗi quyển thì lên trang Goodreads 
đánh giá và ghi lại cảm nhận quan điểm của mình. Nếu có thời 
gian thì tóm tắt về quyển sách vừa đọc. Đến cuối năm Goodreads 


tổng hợp lại thành một trang Your year in books (tạm dịch: Năm 
của bạn qua những quyển sách). Nhìn lại một năm mình đã đọc 
được khá nhiều, thấy vui vui hay hay vì đã đạt được một thành 
tích nho nhỏ cho bản thân. Ngày đầu tiên đăng ký Goodreads tôi đã 
chẳng biết nó sẽ đến đâu, chẳng biết có lợi ích gì, chỉ đánh giá 
sách vì thích. Đến khi đã trở thành tác giả, được trang bán sách 
trực tuyến Tiki mời viết chuyên mục Người nổi tiếng đọc gì, tìm lại 
đánh giá sách của mình trên Goodreads, tôi mới à lên, giờ đã thấy 
chúng hữu dụng. Ngẫm ra sự đời có những chuyện ta làm mà ai 
biết được tương lai. Cứ để niềm yêu thích dẫn dắt, rồi cũng có lúc 
nào đó hữu ích. 


Một bí quyết khác nữa là mỗi khi đọc sách, tôi thường để bên 
mình một quyển sổ nhỏ. Sổ được chia trang theo nhiều chủ đề, ví 
dụ: Thành công, Kinh doanh, Viết lách, Thái độ sống, Thay đổi bản 
thân. Khi đọc, thấy câu nào tâm đắc thì ghi vào sổ, kèm với những 
cảm nhận của mình liên quan tới câu đó hoặc cách diễn dịch diễn 
giải nếu có. Sau này mỗi lần cần đọc lại để tạo động lực hay cần 
tư liệu để dẫn chứng, chứng minh khi nói chuyện, viết lách thì tôi 
lại lấy sổ ra tìm lại. Em trai tôi cũng có một quyển sổ trích dẫn từ 
sách và phim, nhưng với mục đích khác. Nó dùng đó như là nguồn 
tư liệu để "chém gió", nó bảo thấy lời nói của mình có chiều sâu và 
sức mạnh hơn hẳn khi trích dẫn mấy câu nói hài hước hay ho. 


Tôi đọc nhiều sách của các tác giả nước ngoài, chủ yếu là tác giả 
Anh, Mỹ, và ưu tiên đọc nguyên tác bằng tiếng Anh: Nhà giáo dục 
tiên phong trong thời kỳ Minh Trị là Fukuzawa Yukichi, đã áp dụng 
phương pháp đọc sách nguyên bản này vào ngôi trường đại học tư 
thục hiện đại đầu tiên của Nhật Bản, do ông sáng lập nên. Ông dồn 
tiền mua sách nguyên bản từ Mỹ về, cho học trò đọc. Quan niệm 
của ông là khi đọc sách nguyên bản ta được đọc nguồn trực tiếp. 
Còn sách dịch đôi khi không được dịch sát nguồn. Đọc sách dịch là 
đọc lại qua một nguồn thứ cấp, theo cách hiểu chủ quan của người 
dịch. 


Nhà văn J.K Rowling từng có lời khuyên cho người viết trẻ rằng 
nếu muốn viết tốt, hãy đọc càng nhiều càng tốt. Đọc mọi loại sách 
có thể. Đọc nhiều thì bạn sẽ phát hiện ra phong cách mà mình yêu 
thích, và tránh được các thể loại sách mà bạn cho là rác rưởi. Nên 
đối với những người ấp ủ ước mơ làm nghề viết, nhà văn, nhà 


báo, copywriter... thì việc đọc chuyên cần là không thể thiếu. 


George R.R Martin thì có câu nói "Người đọc sách sống một nghìn 
cuộc sống trước khi anh ta chết, còn người không đọc sống chỉ một 
đời." Những ai đọc sách thì biết thêm được nhiều cuộc đời khác, 
nên coi như là sống nghìn cuộc sống chỉ trong một kiếp người. 
Sách thật kỳ diệu. 


Bởi vậy không đọc sách mỗi ngày là một thiệt thòi lớn. 


wxww% 


ĐỪNG DỰA VÀO TRƯỜNG HỌC 


"Ai cũng là thiên tài. Nhưng nếu bạn đánh giá một con cá qua khả 
năng leo cây của nó thì nó sẽ sống cả đời tin rằng mình là kể ngu 
ngốc." (Albert Einstein) 


Nói chuyện với đứa em đang học cấp ba. Nó gặp khó khăn nghiêm 
trọng với môn văn, vấn đề muôn thuở của mấy thằng con trai khô 
khan yếu các môn xã hội. Ngồi một hồi để tư vấn cho nó vài lời 
khuyên, tôi nhớ lại câu chuyện ngụ ngôn về trường học loài vật 
mà tôi từng đọc được. Câu chuyện được cho là của tác giả George 
Reavis. 


Truyện kể rằng một hôm, các loài thú vật quyết định rằng chúng 
phải làm gì đó thật vĩ đại để giải quyết các vấn đề mà thế giới 
đang đối mặt. Và thế là chúng mở ra một trường học. 


Tất cả loài vật đã thông qua một chương trình giảng dạy bao gồm: 
leo cây, chạy, bơi và bay. Để việc quản lý chương trình được dễ 
dàng hơn, mọi loài vật đều phải tham gia tất cả các môn học. 


Và rồi: 


Con vịt rất xuất sắc trong môn bơi lội, thậm chí là còn giỏi hơn cả 
thầy giáo. Nhưng nó chỉ đủ điểm đậu trong môn bay và rất tệ 
trong môn chạy. Vì vịt chạy rất chậm, nó phải ở lại trường sau giờ 
học và phải bỏ luôn cả bơi để luyện tập môn chạy. Việc này tiếp 
diễn cho đến khi màng chân của nó bị rách toạc khiến vịt chỉ đạt 
điểm trung bìnhbtrong môn bơi. Vì ở trường, điểm trung bình là 


chấp nhận được, nên chẳng ai lo lắng về điều đó trừ vịt. 


Con ngựa dẫn đầu lớp trong môn chạy, nhưng nó gặp khó khăn 
lớn vào những giờ học leo cây. 


Sóc thì rất giỏi trong môn leo cây, nhưng nó lại thất bại trong môn 
bay, khi thầy giáo yêu cầu phải bay từ dưới đất lên thay vì từ 
ngọn cây xuống. Nó bị chuột rút vì phải cố gắng quá sức và sau đó 
bị bốn điểm trong môn leo và hai điểm trong môn chạy. 


Đại bàng là một đứa trẻ hư đốn và thường xuyên bị kỷ luật nặng 
nề. Trong giờ học leo trèo, nó vượt qua tất cả các học sinh khác và 
leo đến ngọn cây sớm nhất nhưng khăng khăng đòi sử dụng cách 
riêng của nó để đến đích chứ không phải dùng chân bám và leo 
từng bước như hướng dẫn. 


Kết thúc năm học, bạn đoán xem con vật nào có tổng điểm cao 
nhất? Đó là lươn, một con vật hết sức kỳ dị. Dù chẳng học môn 
nào xuất sắc, nhưng nó có thể bơi, chạy, leo và bay mỗi thứ một 
chút, nên nó đạt điểm trung bình môn cao nhất và trở thành thủ 
khoa. 


Loài cầy thảo nguyên phản đối hệ thống đào tạo này vì ban quản 
lý nhà trường từ chối thêm môn đào hang vào chương trình giảng 
dạy. Chúng quyết định không tham gia vào trường học và cho lũ 
con học việc ở chỗ của một con lửng. Những con cầy sau đó hợp 
tác với lũ chim và chuột túi, mở một trường học tư nhân, và đạt 
được thành công vang dội. 


Câu chuyện này thường xuyên được các nhà giáo dục phương Tây 
sử dụng để minh họa cho sự phiến diện của giáo dục chính quy 
thông qua trường lớp. Các trường học chính quy từ cấp một đến 
cấp ba thường xếp lớp dựa trên tuổi tác và giảng dạy một số môn 
nhất định. Theo nhà giáo dục người Mỹ Leo Buscaglia, phương 
pháp này có không ít hạn chế. Một mặt, việc xếp lớp dựa trên độ 
tuổi không đem lại lợi ích cho mọi học sinh, vì sự phát triển về thể 
chất và tinh thần của con người là khác nhau dù cùng chung độ 
tuổi. Mặt khác, sự đánh giá dựa trên một số môn học trong nhà 
trường không phát huy được thế mạnh của mỗi cá nhân và làm 
hạn chế sự phát triển toàn diện của con người. 


Tại Việt Nam, giáo dục nhà trường còn nhiều bất cập vì phải chạy 
đua theo thành tích. Nhìn lại bản thân mình, tôi thấy điều này để 
lại những hậu quả nặng nề. 


Thời mới vào cấp ba, tôi đăng ký thi chuyên văn vì hồi đó với tôi 
học văn dễ như uống nước. Mỗi đề bài đều tìm ý hay ý mới để 
viết, nên điểm văn cấp hai lúc nào cũng cao nhất lớp. Đậu vô 
trường chuyên, cứ tưởng học mà như chơi, ai ngờ tan tành giấc 
mộng. 


Chương trình học nhồi nhét khủng khiếp, lớp 10 thì học chương 
trình lớp 11, lớp 11 thì học tiếp chương trình lớp 12, rồi 12 thì ôn 
lại những bài cũ. Ngày nào cũng có vài đề bài văn phải làm. Mỗi 
bài thơ truyện ngắn là ba, bốn bài tập làm văn khác nhau, hết đề 
này tới đề khác. Ý tưởng đâu mà để ra liên tục như vậy, nên không 
còn cách nào khác tôi đành xào nấu những bài cũ, cắt xén ý này ý 
nọ lắp ghép vào với nhau. Thầy dạy môn chuyên (thành thật xin 
lỗi các thầy) lên lớp giảng bài theo từng ý, cứ như vậy mà chép vô 
như rô bốt. Bởi vì học là để thi, mà thi thì chấm bài theo ý. Nên 
ngay cả môn văn thầy cũng phải dạy theo công sức sao cho học 
sinh thi đậu, đủ ý đúng ý của người ra đề, chỉ biết chạy theo thôi 
chứ biết làm sao. 


Cả năm học cứ chạy theo các kỳ thi, hết thi chuyên đề, lại thi đội 
tuyển trường, rồi thi học sinh giỏi tỉnh, đến thi Olympic 30⁄4, đến 
thi quốc gia. Mỗi lần gần tới kỳ thi, tôi toàn thức dậy lúc 2 giờ 
sáng để học bài. Nhiều khi mệt quá học không nổi, nên lên lớp 
kiểm tra đành nộp giấy trắng. Bây giờ đã qua mười mấy năm mà 
đôi khi nằm mơ vẫn thấy mình trễ thi, tới lộn phòng thi, không 
mặc quần áo đi thi, thật là ác mộng. Sau ba năm học chuyên văn, 
tôi thấy mình tàn tạ như giẻ rách, tình yêu với môn văn tan tác 
như lá nát sau mưa dông. Tôi trở nên căm ghét văn chương, và 
chuyển hướng sang học kinh tế. 


Ba năm cấp ba tôi chẳng nhớ gì nhiều, chỉ nhớ mãi một điều. Đó là 
hồi học đội tuyển quốc gia, được học một người thầy đặc biệt. 
Nghe đồn thầy là một trong sáu thầy giáo dạy văn hay nhất Việt 
Nam một thời. Học thầy đâu có vài ba buổi mà tôi nhớ suốt đời. 
Thầy bảo khi phân tích một bài văn bài thơ nào đó mình phải chọn 
một con mắt. Con mắt đó là điểm ưng nhất trong bài văn bài thơ, 
không cần theo ý ai, chỉ cần bản thân mình thấy thích là được. 


Phải tập trung làm rõ, phân tích nó, diễn giải tại sao mình thấy 
chỗ đó hay chỗ đó đẹp. Rồi từ đó lấy nó làm cái hồn , làm sợi chỉ 
xuyên suốt, lan tỏa nó ra, để biến nó thành điểm nhấn, đem sức 
sống cho bài viết của mình. Thầy ngày xưa học cùng thời với Lê 
Anh Xuân, Hoàng Nhuận Cầm và nhiều thi sĩ khác. Mỗi lần giảng 
tới bài thơ bài văn nào là thầy kể giai thoại về người đó, lũ học trò 
chúng tôi ngồi nghe như nuốt từng lời, ghi chép không nhiều mà 
cứ nhớ như in. 


Bởi vậy, tôi thấy điều đầu tiên và quan trọng nhất để học tốt (mà 
các thầy cô lại thường bỏ qua) đó là cảm thụ. Như dạy văn, thì 
người dạy phải truyền cho học sinh cái tình yêu con chữ, cái hay 
cái đẹp của văn chương, cái chân thiện mỹ mà mỗi con người đều 
hướng tới, cái sinh động đầy màu sắc mà văn học phản ánh từ 
cuộc sống con người. Hay dạy toán, thì cái cần làm là nuôi đưỡng 
niềm đam mê logic, ứng dụng của toán học vào thực tế, về đẹp 
của toán học. Nhưng thử hồi có mấy ai làm được vậy. Vất vả với 
lương giáo viên ba cọc ba đồng, vừa dạy ở trường vừa lo dạy 
thêm, rồi vắt óc với các thành tích chỈ tiêu, phải nâng điểm cấy số 
ảo để có bảng điểm đẹp đặng báo cáo với cấp trên. Đó là chưa kể 
thời xưa "chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm". một số thầy cô 
không đủ điểm vào trường khác nên mới học sư phạm chứ đâu 
phải là vì tình yêu bục giảng và tâm huyết với sự nghiệp giáo dục. 
Có người bạn bảo thấy tôi viết còn hay hơn cô giáo dạy văn. Tôi 
cười nghĩ, vì mấy cô giáo mà bạn thấy không có đủ tình yêu với 
văn chương đó thôi. Hoặc tình yêu đó vốn không hề tồn tại, hoặc 
tình yêu đó bị bào mòn bởi thực tế khắc nghiệt của cuộc sống. 
Không có tình yêu thì làm sao viết hay giảng hay, không có tình 
yêu thì làm sao truyền thụ được tình yêu tới lũ học trò. Bởi vậy có 
không biết bao nhiêu đứa học trò như tôi, theo đuổi vì sở thích, mà 
từ bỏ vì kiệt quệ và vỡ mộng. Những ngày trong nhà trường không 
những không bồi đắp tình yêu với văn chương mà còn tàn phá nó 
nữa. 1 


Nghĩ lại, đó chính là điểm yếu của hệ thống giáo dục hiện thời. 
Thay vì ươm mầm tình yêu với tri thức cho học trò thì lại hủy hoại 
nó. Thay vì nuôi dưỡng sự sáng tạo thì lại bóp chẹt cho nó chết đi. 
Nhà giáo dục người Mỹ Neil Postman từng nói: "Trẻ em đến trường 
với những dấu chấm hỏi và ra trường với những dấu chấm hết." 
Trường học truyền thống đôi khi làm thưi chột đi khả năng tò mò, 


và lòng ham hiểu biết. Ở Việt Nam tình hình càng bi đát hơn. Từ 
nhỏ học trò đi học đã được dặn dò phải học giỏi đặng sau này mới 
có công ăn việc làm, để lo cho gia đình phụng dưỡng cha mẹ. 
Chẳng thấy ai dặn hãy học vì tình yêu tri thức. Tốt nghiệp cấp ba 
thi vào đại học cứ chọn đại ngành nào dễ kiếm việc làm. Rồi học 
xong bốn năm đại học cũng chẳng biết mình thích gì muốn gì, tự 
hỏi ta sẽ làm chỉ đời ta. Rồi đâm đầu đi làm kiến ăn qua ngày. Rồi 
lấy vợ lấy chồng, sinh con đẻ cái, rồi già đi. Rồi nằm trên giường 
bệnh nghĩ lại thời trai trẻ, nhớ ôi ta cũng đã một thời ước được 
làm kỹ sư nông nghiệp, ta đã một thời mơ mộng làm nhà văn, ta 
đã một thời muốn làm nhạc sĩ, vũ công, làm thợ chụp ảnh, làm đầu 
bếp... Rồi lại tự hồi: ta đã làm chỉ đời ta. Thế rồi cũng chết đi. 
Than ôi, kiếp người thử hỏi chỉ như vậy thôi sao? 


Mỗi kỳ thi đại học đến, tôi lại thầm chúc các em sĩ tử chân cứng 
đá mềm, chúc các em kiên cường dũng cảm. Đường đời còn rộng 
và dài lắm. Đậu đại học chẳng khẳng định được gì, rớt đại học 
biết đâu là điềm phúc. Đừng học vì trào lưu, hãy học vì ham thích. 
Theo đuổi tri thức đích thực, khám phá đam mê bản thân. Chú ý 
tới những điều mà xã hội và gia đình vẫn hay khuyên bảo, chưa 
chắc chúng là tốt nhất cho em. Hãy bảo trọng! 


wxww% 


HỌC HAY LÀ KHÔNG HỌC 


"Bất kì ai đừng học tập đều già, dù anh ta ở tuổi hai mươi hay tám 
mươi." (Henry Ford) 


Minh nhắn tin cho tôi, sự bối rối hiện lên trong câu chữ. Em chán 
ngán chương trình học ở trường, chẳng có hứng thú với bất kỳ 
môn học nào. Bỏ bê việc học một thời gian, em thấy vừa tội lỗi 
vừa mệt mỏi, vì không có bất kỳ động lực nào để học tiếp. Em 
muốn nghỉ học ở trường để làm việc khác. 


Minh không phải là trường hợp hiếm gặp. Từng làm công tác tư 
vấn hướng nghiệp cho nhiều bạn trẻ, tôi gặp không ít bạn trẻ như 
Minh. Họ thấy việc học ở trường không có ý nghĩa gì, nên chán 
nản bỏ học, hoặc bảo lưu kết quả học tập. 


Điểm chung mà tôi nhận thấy ở những người trẻ này là gì? 


Đó là sự mất niềm tin vào hệ thống giáo dục. Chương trình đào tạo 
nhàm chán, không có ứng dụng thực tế, học xong không biết để 
làm gì. Kết quả là có không ít người bỏ học giữa chừng. Người học 
dở nghỉ học cũng có mà người học giỏi nghỉ học cũng không thiếu. 
Đôi khi tôi cũng không khỏi tự hỏi, ngày xưa tốt nghiệp đúng hạn, 
được cấp bằng đại học, hóa ra là do mình hèn, không dám bỏ học, 
hay vì mình đã đủ kiên nhẫn để theo đến cùng? Hay là, vì mình 
luôn giữ được niềm tin ngây thơ vào nền giáo dục nước nhà? 


Nói về bồ học giữa chừng, ai cũng nhắc đến Bill Gates và Steve 
Jobs, hai huyền thoại từng bỏ đở việc học ở các trường đại học 
danh tiếng. Với một số người bạn từng bỏ dở việc học quanh tôi, 
nếu họ cứ tiếp tục đi học làng nhàng như bao người, chưa chắc gì 
bây giờ họ đã gây dựng được những cái mà học đang có. Nhưng, 
nói đi thì cũng phải nói lại, mỗi năm trên thế giới có không biết 
bao nhiêu triệu sinh viên bỏ học, mà số lượng làm nên sự nghiệp 
lẫy lừng như Bill Gates hay Steve Jobs thì chỉ đếm được trên đầu 
ngón tay. Bạn bè tôi cũng thế, để được như bây giờ, họ cũng đã 
trải qua những quãng thời gian nhiều chông gai khốn khó. 


Tôi không hề phản đối việc bổ học ở trường. Theo cuốn sách Bàn 
về tự do của John Stuart Mill, mỗi người đều có quyền sống theo ý 
thích của mình, miễn sao không ảnh hưởng đến quyền sống của 
người khác. Việc bỏ học hay tiếp tục hoàn tất chương trình học 
tập là quyết định cá nhân của mỗi người. Nhưng không phải cứ 
thấy người này nghỉ học làm nên nghiệp lớn thì mình cũng sẽ làm 
được như vậy. Cũng như không phải trường học này tốt cho người 
này thì cũng tốt cho người kia. Không phải cái gì hợp với người ta 
cũng hợp với mình. Cho nên khi gặp các trường hợp cần tư vẫn về 
học tập, đối với bạn này thì tôi gật gù, có lẽ điều này là tốt nhất 
cho em. Còn đối với bạn kia thì tôi nhắn ngược lại: "Điều quan 
trọng đối với em bây giờ là tốt nghiệp đại học." Quyết định bỏ đở 
việc học là một việc đầy can đảm và đi kèm rất nhiều khó khăn sau 
đó, nên ta phải cân nhắc rất kỹ trước khi thực hiện. 


Nhưng làm thế nào để biết lúc nào là nên nghỉ học lúc nào thì 
không? 


Bỏ qua tầm quan trọng của tấm bằng trong một xã hội trọng bằng 
cấp như Việt Nam, thì có nhiều điều ta cần cân nhắc trước khi 
quyết định bỏ học. 


Đầu tiên, quyết định nghỉ học thường xuất phát từ việc quá chán 
nản với chương trình học ở trường. Một số bạn thấy mình không 
hứng thú gì với ngành học của mình và quyết định nghỉ. Mặc dù 
họ chưa có dự định rõ ràng sẽ làm gì khi nghỈ học. Hoặc có dự 
định mơ hồ rằng nghỉ để làm điều mình thích, hoặc dành thời gian 
cho việc khác ưu tiên hơn. Nhưng sau khi nghỉ học ở trường, với 
khoảng thời gian trống đột ngột như vậy, có bao nhiêu người tận 
dụng một cách tốt nhất thời gian của họ, hay lại sa đà vào ngủ 
nướng, chơi game, facebook, và những việc vô bổ tốn thời gian 
khác. Rồi cuối cùng kế hoạch đặt ra thì không tới đâu mà đến cả 
tấm bằng cũng không có. Những người như Bill Gates, Steve Jobs, 
Warren Buffet, Mark Zuckerberg...đều bỏ học đại học, nhưng họ bỏ 
sau khi đã xác định được hướng đi cho mình. Do vậy, với những 
trường hợp muốn nghỉ học chỉ đơn thuần vì chán, mà không có 
một dự định cụ thể rõ ràng, thì tôi cho rằng không nên bỏ hẳn việc 
học chính khóa. 


Một số bạn khác mà tôi gặp nghỉ học để thi lại, chuyển học lại một 
ngành khác, một lĩnh vực khác mà họ thấy hứng thú hơn. Người 
đang học báo chí thích nhảy qua học làm phim. Người đang học y 
dược muốn chuyển sang tìm hiểu về đầu tư ngoại hối. Một em 
đang học kế toán nhưng thích làm du lịch. Còn em khác đang năm 
nhất sư phạm lại muốn học kinh doanh. Tất cả họ đều có chung 
một câu hỏi: Có nên chuyển sang học ngành yêu thích không? 


Điều đó cần xác định là: Ngành mà họ muốn chuyển qua có thực 
sự phù hợp với họ không? Hay đó chỉ là ý thích, là cảm xúc bồng 
bột nhất thời. Giả sử nghỉ học chỗ này nhảy qua chỗ khác, thì có 
chắc gì mình sẽ thích học hơn và theo đuổi đến cùng không. Hay 
lại chán nản rồi muốn nghỉ tiếp, để rồi rơi vào một cái vòng luẩn 
quẩn không lối thoát. 


Một cách đơn giản để phần nào hiểu được mình có phù hợp với 
ngành học mới không, là hỏi. Tìm kiếm những người hiện đang 
học ngành đó, có thể là bạn mình, bạn của bạn mình, con cái của 
bạn của cha mẹ mình, hay bất kỳ người nào đang học ngành đó mà 
bạn biết. Hãy hỏi xem giáo trình của họ gồm những môn gì. Họ 
thích và không thích chương trình học chỗ nào. Cảm nhận của họ 
ra sao. Họ nghĩ để học tốt ngành đó cần những tiêu chí gì. Và xác 
định xem mình có những khả năng, sở trường, tính cách gì phù 


hợp với ngành học mà mình muốn theo đuổi. Sau khi tìm hiểu 
xong thì ta sẽ có được chút thông tin để xác định rằng mình có sẵn 
sàng theo học ngành đó hay không. 


Điều mâu thuẫn ở đây, là nhiều người trong chúng ta tuy chán nản 
và mất niềm tin vào trường học, nhưng trong tiềm thức vẫn quá 
phụ thuộc vào giáo dục truyền thống. 


Chúng ta vẫn giữ tư duy rằng phải đi học ở trường lớp, phải có 
bằng cấp chứng chỉ, phải được đào tạo bài bản thì mới có thể làm 
được trong một ngành nào đó. Và cũng vì sai lầm đó, nên học sinh 
sinh viên thì chỉ chăm chăm tìm mọi cách làm sao để học thật giỏi 
ở trường. Còn cha mẹ thì tìm hết thầy này đến lớp nọ để cho con 
đi học thêm, cũng chỉ với mục đích đạt điểm thật cao ở lớp chính 
khóa. Thời gian học ở nhà cũng chỉ để bổ sung, phục vụ cho việc 
học ở trường. 


Vậy nên hễ nhắc tới việc bỏ học là nhiều người nhầm tưởng rằng 
tất cả sự học kết thúc ở đó. Nên cũng nảy sinh tâm lý sau khi tốt 
nghiệp ra đời là thở dài hân hoan, quăng hết sách vở vào góc nhà, 
nhảy ra đi làm. Sáng mở mắt ra đi, tối về lăn ra ngủ, dừng việc bổ 
sung kiến thức, nên càng ngày càng thụt lùi. Và rồi chúng ta hụt 
hãng trước thực tế phũ phàng rằng kết quả học tập xuất sắc chẳng 
mấy liên quan tới thành công trong sự nghiệp. Chúng ta ngỡ ngàng 
nhận ra bằng cấp không phải là tấm vé thông hành trên chuyến tàu 
đi đến cuộc đời mơ ước. 


Chúng ta hay nhầm lẫn rằng giáo dục truyền thống thông qua nhà 
trường là con đường duy nhất. Trên thực tế, nó là cách phổ biến 
nhất, nhưng không phải là duy nhất, càng không phải là cách hoàn 
hảo nhất. Việc học chính khóa ở trường không phải là tất cả sự 
nghiệp học hành. Giáo dục truyền thống có điểm lợi nhưng cũng 
có điểm bất lợi. Điểm lợi của giáo dục truyền thống từ nhà trường 
là ta sẽ được đào tạo một cách bài bản có hệ thống, với nhiều lý 
thuyết, xây dựng nền tảng vững chắc và từ từ đi lên như mô hình 
kim tự tháp. Bất lợi lớn nhất của nó là hạn chế sự phát triển tối đa 
tiềm năng của mỗi cá nhân. 


Trường học không phải là mô hình giáo dục hoàn hảo. Ngày càng 
có nhiều cá nhân, gia đình và tổ chức khác nhau trên thế giới tìm 
hiểu những phương pháp giáo dục thay thế cho phương pháp 


truyền thống thông qua nhà trường. Có thể kể đến các phương 
pháp như tự học, học ở nhà, thoát trường học, giáo dục cấp tiến. 
Phương pháp giáo dục mở thông qua các trang web MOOC cũng 
khá phổ biến ở thế giới phương Tây, nhưng vẫn chưa được người 
Việt ta quan tâm chú ý. Là một người tự học, tôi nhận thấy điểm 
mạnh của phương pháp này là tiết kiêm được thời gian, học những 
øì mình thích và thực hành theo ý mình. Người tự học đôi khi 
không học rộng mà học sâu. Nếu thích, họ có thể bổ qua các bước 
đào tạo cơ bản, và đào sâu vào một mảng mình quan tâm rồi tự 
thực hành để nâng cao kỹ năng. Nhưng bất lợi của nó là đòi hỏi kỷ 
luật bản thân, mình tự dạy mình, cần sự chủ động từ chính mình 
rất lớn chứ không phải tiếp thu kiến thức thụ động như giáo dục 
truyền thống. 


Thực tế ngày nay không ít người tự học, tự dạy mình một lĩnh vực 
mới và kiếm sống tốt bằng nghề đó, mặc dù nó hoàn toàn không 
liên quan gì đến chuyên ngành đào tạo của mình. Kiến Long, một 
người bạn tôi tốt nghiệp thạc sĩ viễn thông ở Pháp nhưng muốn 
làm giáo dục nên về Việt Nam mở trường chuyên dạy kỹ năng 
mềm cho trẻ em. Một người bạn khác, học quản trị kinh doanh 
xong chuyển sang làm quay phim chụp ảnh, vừa học vừa làm. 
Trang, một cô bé dễ thương học kinh tế giờ tự thiết kế cắt may 
quần áo và bán đồ mình may được. Tôi học ngoại thương xong giờ 
làm nghề viết. Những trường hợp như thế tôi kể hoài cũng không 
hết. 


Để chuyển đổi thành công, chúng tôi tự dạy mình ngành nghề mới, 
tự học lấy nghề, phát triển tay nghề bằng cách thử làm. Sau một 
thời gian tay nghề vững, đó là lúc thực hiện cú nhảy rẽ ngang làm 
theo đam mê của mình. Hoàn toàn không đợi phải học theo bài 
bản, hay học từ nhà trường. 


Nhị Đặng, cô bạn tôi quen trong một chương trình cho người trẻ, 
chia sẻ về quá trình thực hiện "cú nhảy đam mê" của mình. Là một 
designer có tiếng, Nhị hiện đang làm việc tự do chủ yếu dựa trên 
kỹ năng chụp ảnh và làm phim. Nhưng cô bạn này vốn tốt nghiệp 
ngành Marketing, đại học Kinh tế. Từ nhỏ bạn đã mê các chuyển 
động hoạt hình, phim ẳnh. Đến năm thứ ba đại học thì bạn quyết 
định tự học về thiết kế để thỏa niềm yêu thích. Sau đó bạn tự mày 
mò, lên các trang mạng về phim ảnh, tìm hiểu về cách dựng video, 


hiệu ứng. Bạn vẫn tốt nghiệp Kinh tế để hoàn thành bằng đại học, 
nhưng sau đó quyết định theo con đường mình đã chọn. Bạn vừa 
làm vừa học bằng cách nhảy vào lĩnh vực thiết kế với nhiều công 
việc cho các tạp chí khác nhau như Elle, F ƒashion, Soul Academy, 
Womanhedlth trong suốt mấy năm liền. Công việc không hạn chế 
thời gian và địa điểm cố định nên Nhị vừa làm vừa có thể đi du 
lịch nhiều nơi trên thế giới. Trong thời gian vừa làm vừa đi du 
lịch, bạn quen thêm nhiều người nổi tiếng trong giới dựng phim 
cùng chung sở thích về phim ảnh và du lịch. Từ đó, tay nghề của 
bạn ngày càng được nâng cao, và bạn xây dựng được một nền tảng 
vững vàng với đam mê của mình. Phim ngắn Lost in Indonesia do 
bạn làm được lọt vào Staffpick của trang web chia sẻ video nổi 
tiếng Vimeo và nhận được sự quan tâm của rất nhiều du khách 
quốc tế. 


Mark Twain từng viết rằng: "Một số người có được nền giáo dục 
mà không cần đi học. Những người khác thì có được nó sau khi đã 
ra khỏi trường." Còn Haruki Murakami thì viết: "Trường học là thế 
đấy. Điều quan trọng nhất ta học được ở trường là cái sự thật rằng 
những điều quan trọng nhất ta lại không học hỏi được ở trường." 
Bạn đọc thân mến, xin bạn đừng nghĩ rằng tôi có thù hẳn truyền 
kiếp với trường học hay là một kẻ học hành không ra gì nên mới 
chán ghét trường lớp đến thế. Thực tế hoàn toàn ngược lại, nếu 
theo như câu chuyện về trường học loài vật, thì từ nhỏ tới lớn tôi 
luôn là một con lươn được rất nhiều huy chương. Tôi chỉ muốn 
nhấn mạnh một điều rằng: Trường học trên thực tế không đóng 
góp nhiều vào việc giáo dục cho con người như chúng ta vẫn 
tưởng. 


Một điều khác tôi muốn nhấn mạnh là: Những người xuất sắc đều 
là những người tự học. Họ có thể được đào tạo bài bản trong một 
chừng mực nào đó, nhưng họ toàn đào sâu nỗ lực mày mò tìm 
kiếm, tự bổ sung kiến thức cho những gì mình còn thiếu, chứ 
không Ở lại, phụ thuộc vào giáo dục nhà trường. Điển hình của 
những người tự học là Abraham Lincoln, Michael Faraday, Charles 
Darwin, Thomas Edison và Leonardo da Vinci. Họ không quan 
trọng mình có bằng cấp hay không. Họ tự học, tự phát triển bản 
thân suốt cả đời mình. Với kỹ năng tự học xuất sắc và khả năng 
nắm bắt vấn đề một cách nhanh chóng, họ không mất quá nhiều 
thời gian để có được kiến thức sâu rộng. 


Do vậy, tiếp tục hay bổ dở việc học ở trường không phải là điều 
quan trọng. Mấu chốt mà ta cần ghi nhớ là luôn chủ động và tích 
cực trong việc tiếp thu, trau đồi tri thức, kể cả có học ở trường 
hay không. Bỏ học không quyết định thành công hay thất bại của 
bạn. Nhưng nếu bạn không biết tự học cả trong và sau khi rời khỏi 
ghế nhà trường thì bạn sẽ cầm chắc thất bại. 


wxww% 


1. ĐIỀU ĐƠN GIẢN GIÚP TÔI SỐNG TỐT HƠN 


"Hãy làm điều gì đó có ích thay vì chỈ giết thời gian. Bởi vì thời 
gian đang dần giết bạn" 


(Paulo Coelho) 


Gia nhập vào cộng đồng của những người tự học, ta sẽ thấy họ có 
nhiều mẹo vặt được gọi là life-hack, những cách khác nhau để tiếp 
thu kiến thức, tận dụng thời gian và phát triển bản thân. Bản thân 
là một người tự học, tôi cũng có một số phương pháp của riêng 
mình. Sau đây tôi xin chia sể với bạn đọc một số mẹo vặt đơn giản, 
giúp cuộc sống của tôi được cải thiện tốt hơn. 


1. Nói không với tỉ vi. 


Có một câu nói hài hước của Groucho Marx là: "Tôi thấy tỉ vi mang 
tính giáo dục rất cao. Môi khi có ai đó bật tỉ vi lên, tôi liền đi qua 
phòng khác và đọc một quyển sách." 


Nhà đầu tư người Mỹ James Altucher có một câu nói khác: "Bật ti 
vi lên là tắt cả thế giới." 


Tiểu thuyết gia Stephen King thì lại nói: "Để trở thành một nhà văn 
tốt, thì hãy rút phích cái tỉ vi của bạn, quấn dây quanh tỉ vi, và 
quẳng nó vào nhà kho." 


Một số nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng việc xem tỉ vi quá 
nhiều làm chậm đi hoạt động của bộ não con người và làm giảm 
mức độ thỏa mãn trong cuộc sống. Từ lâu tôi đã loại bỏ tỉ vi ra 
khỏi cuộc sống của mình. 


Vấn đề của các chương trình tỉ vi hiện giờ là quá nhiều quảng cáo, 
thừa mứa giải trí và quá ít kiến thức. Không phải ti vi không có 
những chương trình bổ ích. Nhưng điểm bất lợi của nó là ta phải 
sắp xếp thời gian để xem chương trình mình thích, thay vì xem vào 
lúc rảnh rỗi. Và sau khi chương trình đó kết thúc, theo quán tính, 
ta rất dễ ngồi lì ở đó và chuyển hết kênh này đến kênh khác để 
xem tiếp. Thế là vài giờ đồng hồ mỗi ngày đi tong. Ta đi học, đi 
làm, về nhà, ăn tối, ngồi trước ti vi đến khi mắt díu lại, rồi đi ngủ. 
Bảo sao người ta không có thời gian để làm những điều mình 
thích. 


Tôi từng đọc được một câu thế này: Khoảng thời gian từ 8 giờ tối 
đến 10 giờ tối mỗi ngày sẽ quyết định chúng ta trở thành người 
như thế nào. Cho nên tôi không thể bỏ thời gian đó ra chỉ để xem 
ti vi, nó quá lãng phí. Tôi vẫn xem các chương trình truyền hình 
nào mình thấy bổ ích. Nhưng tôi không dành thời gian cố định để 
chào đón các chương trình đó trên tỉ vi, mà lên mặng xem khi nào 
tôi rảnh. 


2. Đi ngủ trước nửa đêm. 


Dân Mỹ thường truyền tai nhau câu nói: Nothing good happens qƒter 
midnieht - chẳng có gì tốt đẹp xảy ra sau nửa đêm, phỏng lại câu 
thoại: Nothing good happens after 2 A.M. trong loạt phim truyền 
hình nổi tiếng How I met your mother. 


Thực tế là không có điều gì tốt lành xảy ra sau nửa đêm, cả bên 
ngoài lẫn bên trong cơ thể. Sau 12 giờ đêm, kẻ xấu thường lợi 
dụng thời cơ thực hiện mưu đồ của mình, cướp của, giết người, 
bắt cóc... Còn bên trong cơ thể, thì lúc này đầu óc con người đã mụ 
mẫm và thân thể đã đờ đẫn, hoạt động không còn được sáng suốt, 
mà lại dễ nảy sinh những suy nghĩ u tối. 


Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng từ khi sinh ra con người đã có 
một số lượng tế bào thần kinh nhất định, và chúng chỈ giảm đi 
theo thời gian chứ không tăng lên. Việc thức khuya lâu dài làm 
chết các tế bào thần kinh, gây giảm trí nhớ và là nguyên nhân cho 
các chứng bệnh khác. 


Do vậy, ngay từ nhỏ, tôi đã được má mình tập cho thói quen đi 


ngủ sớm. Hồi còn ở chung với ba má, ăn cơm xong, làm bài tập về 
nhà, khoảng 9 giờ tối là tôi lên giường đi ngủ. Cho nên bây giờ tôi 
thường đi ngủ rất sớm. Cứ 8 giờ tối là ngáp ngắn ngáp dài, 9 giờ 
tối là mắt nhắm mắt mở, 10 giờ tối là đã nằm yên vị trên giường. 
Bạn bè thường trêu chọc khi nào gà lên chuồng là tôi cũng lên 
giường. Kệ, giấc ngủ là quan trọng, cái gì còn lại thì để mai tính. 


3. Thức dậy lúc bình minh. 


Bởi vì tôi ngủ lúc 10 giờ tối, nên tôi thường dậy vào 4 giờ sáng. 
"Trời, làm gì thức sớm vậy?" bạn có thể hỏi. À, có nhiều việc để 
làm lãm. 


Từ 4 giờ tới 6 giờ sáng là những giờ linh thiêng tôi dành cho chính 
mình. Tôi ngồi thiền, đọc sách, viết lách, nghiên cứu tài liệu hoặc 
xem những thông tin truyền cảm hứng và ý tưởng cho bản thân. 
Sáng sớm là khoảng thời gian yên tĩnh mà ta không bị làm phiền 
hay phân tâm bởi những thứ xung quanh. Đầu óc con người cũng 
thường hoạt động mạnh mẽ và sáng suốt nhất. Nên tôi dành những 
giờ đầu tiên của ngày mới cho các công việc phát triển bản thân và 
làm những gì mình yêu thích. Cũng nhờ tận dụng khoảng thời gian 
sáng sớm mà tôi mới có thể vừa đi làm toàn thời gian, vừa viết 
xong quyển sách đầu tay, vừa hoàn thành khóa học làm giáo viên 
yoga trong một thời gian ngắn. 


Dĩ nhiên là không nhiều người muốn thức dậy lúc 4 giờ sáng. Thực 
tế thì tùy cơ địa mỗi người mà ta có xu hướng thức khuya hoặc 
dậy sớm. Tuy nhiên, việc đặt đồng hồ để dậy sớm hơn mỗi ngày và 
dành thời gian để chạy bộ hay tập thể dục là một việc nên làm. 
Thử tưởng tượng thay vì thức dậy sát giờ, cuống cuồng vệ sinh rồi 
chạy đi học đi làm, bạn thức dậy sớm hơn một tí, vận động cơ thể 
cho đổ mồ hôi, ngồi đọc một vài trang sách, ăn sáng rồi làm việc 
hay học hành. Một ngày mới sẽ bắt đầu rất sảng khoái. 


Cũng giống như các thói quen khác, nếu muốn dậy sớm, ta chỈ cần 
luyện tập để tạo thói quen. Không cần bắt đầu quá tham vọng. Chỉ 
cần bắt đầu bằng cách đặt đồng hồ báo thức sớm hơn 15 phút so 
với bình thường, và cố gắng dậy đúng thời gian đó. Chỉ 15 phút 
thôi, tự nhủ với bản thân để cố gắng tuân theo thời gian biểu mới. 
Rồi sau khi đã thấy thoải mái với quãng thời gian này, ta tăng lên 


thành 30 phút. Nếu dậy sớm hơn 30 phút mỗi ngày, thì một tuần 
bạn có thêm gần bốn giờ trống để đầu tư cho bản thân. Ta không 
bao giờ thiếu thời gian để làm điều mình thích. 


4. Bớt đọc báo và tạp chí. 


Trong quyển sách Tôi tự học, học giả Nguyễn Duy Cần có phân tích 
rất cụ thể tại sao không nên đọc báo. Trước hết, xin lỗi bạn bè của 
tôi những người đang làm báo. Có không ít các tờ báo cho ra các 
ấn phẩm chất lượng tốt. Có rất nhiều nhà báo tâm huyết với nghề, 
cố gắng cung cấp kiến thức, thông tin xác thực cho độc giả. Tuy 
nhiên, vì một tờ báo thường là cơ quan phát ngôn của một tổ chức 
nào đó, nên khi truyền đạt thông tin, nó thường mang quan điểm 
và cái nhìn của đơn vị mà nó đại diện. Mặt khác, ngày nay, thiểu 
số những tờ báo chính thống, cung cấp thông tin trung thực và 
khách quan đã bị vùi dập bởi hàng tấn những trang thông tin lá 
cải, lộ hàng, giật gân, giải trí và nhiều thức vô bổ khác. 


Nghe theo lời khuyên của cụ Nguyễn Duy Cần, tôi không đọc báo 
nhiều. Buổi sáng đọc lướt qua rất nhanh các tờ báo để nắm tin tức 
trong ngày, và đánh dấu lại những bài báo có vẻ chất lượng để 
đành đọc lúc cuối ngày. Tôi không bao giờ ngồi ôm tờ báo gặm 
nhẫm từng chữ một hoặc lang thang báo mạng đọc hết bài này đến 
bài khác. Thực tế là bây giờ không cần đọc báo mà chỉ cần lướt 
qua mạng xã hội cũng biết được khá nhiều thông tin. Những bài 
báo phân tích tốt nhất hay tin tức nóng hổi nhất luôn được nhiều 
người chia sẻ. Muốn biết thông tin mới chỉ cần đọc những bài 
được chia sẻ bởi những người có độ tin cậy cao. 


Thay vì đọc báo, tôi đọc blog. Khác với báo chí mang tiếng là 
khách quan mà sự thật là chưa hẳn thế, các bài blog được xác định 
rõ ràng hoàn toàn là của chủ quan người viết. Blog có những ưu 
điểm mà báo chí không bù lại được, mỗi trang blog thường chú 
trọng một vài lĩnh vực cụ thể, đưa cho ta rất nhiều mẹo hay, nhiều 
trải nghiệm cá nhân, cảm xúc riêng tư của người viết đối với sản 
phẩm, dịch vụ, địa điểm... mà ta quan tâm. Và khi cần tôi dễ dàng 
lọc bỏ được những yếu tố mang tính cá nhân để lấy thông tin thiết 
yếu. 


Blog của những người thành công, nổi tiếng hay các chuyên gia 


thường chia sể rất nhiều bí kíp, kỹ năng hoặc thông tin có giá trị, 
với quan điểm góc nhìn của họ, cho ta nhiều kiến thức trong quá 
trình tự học, hiểu rõ hơn về con đường đi lên của họ và định 
hướng lại suy nghĩ của bản thân. Quan trọng là tìm đúng blog để 
theo dõi. 


5. Tận dụng thời gian di chuyển. 


Người ta thường tốn trung bình một giờ đến hai giờ đồng hồ cho 
việc di chuyển hằng ngày. Bạn thường làm gì trong khoảng thời 
gian ấy? Dùng nốt những lúc di chuyển cho việc phát triển bản 
thân thì thật là nhất cử lưỡng tiện. 


Thời gian lái xe trên đường sẽ là thời gian để tôi động não, sắp xếp 
hoặc bổ sung ý tưởng cho một bài viết bào đó. Nhiều bài viết của 
tôi được nảy ra và hoàn thiện trong lúc tôi đi trên đường. Trong 
quyển sách How to live 24 hours a day (tạm dịch: Làm thế nào để 
sống 24 giờ một ngày), tác giả Arnold Bennett cũng đề cập: Dành 
thời gian di chuyển đi làm buổi sáng để suy nghĩ một cách sâu sắc 
một chủ đề nào đó là cách tốt nhất để rèn luyện bộ não của bạn. 


Một cách khác để tận dụng thời gian di chuyển là nghe podcast. 
Tôi thường lên mạng tải về các podcast của những chương trình 
mình quan tâm và lưu lại trong điện thoại để nghe mỗi sáng khi đi 
làm. Đặc biệt là những chương trình đối thoại với các chuyên gia 
trong các lĩnh vực khác nhau, hoặc tin tức trên thế giới, và bình 
luận của nhiều bên liên quan. Ba mươi phút lái xe đi làm mỗi sáng 
là vừa đủ thời lượng cho một podcast, vừa nghe để nắm thêm 
thông tin mới, vừa để luyện tiếng Anh. 


6. Tránh xa những thứ có hại cho sức khỏe. 


May mắn có bạn bè toàn những người quan tâm chăm sóc sức 
khỏe, nên tôi cũng luyện tập được khá nhiều thói quen có lợi cho 
sức khỏe. Ví dụ như chỉ uống nước lọc, không uống các loại nước 
uống đóng chai khác, cũng không dùng đá lạnh. Tất cả các loại 
nước ngọt, nước giải khát tràn ngập trên thị trường đều chứa 
nhiều hóa chất. Hạn chế ăn những thực phẩm quá ngọt hoặc quá 
mặn. Không ăn sô cô la và sử dụng ít những sản phẩm có đường, 
vì đường khiến cho cơ thể mệt mỏi. Hạn chế thức ăn có nguồn gốc 


động vật, giữ chế độ dinh dưỡng chứa nhiều rau xanh, củ quả, trái 
cây, ngũ cốc. Và nếu được thì chuyển sang ăn chay. 


Cơ thể là ngôi đền nuôi dưỡng tâm hồn con người. Chúng ta sinh 
ra trên thế giới này, mỗi linh hồn đều có một sứ mệnh. Cơ thể ta, 
thân xác ta là nơi cư ngụ của linh hồn, của tâm trí. Thân ta là 
phương tiện để thực hiện sứ mệnh của mình, truyền tải những ý 
tưởng của mình, chia sẻ những giá trị và giúp ích cho cuộc đời. 
Chúng ta có thể thay đổi quần áo, nhà cửa, xe cộ, công việc, sự 
nghiệp, người yêu, vợ chồng. Nhưng cơ thể là thứ sẽ đi theo ta 
suốt cả đời mà ta không thể thay đổi được. Nếu không quan tâm 
chăm sóc đến cơ thể, làm sao ta có thể sống một cuộc đời vui tươi 
hạnh phúc và hoàn thành những gì mình mơ ước? 


7. Luôn mang theo một quyển sách bên mình. 


Luôn mang theo một quyển sách bên mình là thói quen của nhiều 
người thành đạt. Trong quyển On writing (tạm dịch: Bàn về viết) 
của Stephen King, tác giả chia sẻ rằng đây là một trong những cách 
khiến ông phát triển trong sự nghiệp viết văn của mình. Trong 
cuộc sống có lúc nào mà ta không chờ đợi một cái gì đó. Chờ mẹ đi 
siêu thị, chờ bạn đến ăn tối hoặc cafe, chờ phỏng vấn, chờ khám 
bệnh, xếp hàng chờ mua đồ, chờ mọi người đến đủ cho một cuộc 
hẹn. Tranh thủ những khoảng thời gian đó để đọc vài trang sách 
thay vì thụ động để thời gian trôi qua, cứ mỗi ngày một một chút 
như vậy, một tuần ít nhất cũng thêm được vài giờ để đọc sách. Và 
kiến thức của ta tăng lên rất nhiều. 


8. Không sa đà vào trò chơi điện tử. 


Một người bạn của tôi bảo từ nhỏ đến lớn cậu không bao giờ chơi 
trò chơi điện tử. Vì bạn ấy có một người cha cực kỳ nghiêm khắc. 
Ngày xưa, khi phong trào chơi điện tử mới bắt đầu rộ lên, bạn bị 
cấm tiệt nên chẳng bao giờ được chơi. Mỗi lần được 10 điểm hay 
đứng nhất lớp, thì bạn ấy mới được ba thưởng bằng cách cho ra 
hàng điện tỬ...ngó người ta chơi trong vòng 15 phút. Vậy nên khi 
lớn lên cậu ấy không bị nghiện chơi điện tử như bọn con trai cùng 
lứa. Không biết có phải nhờ vậy mà bạn tôi lanh lợi và giỏi giang 
hơn hầu hết những người cùng tuổi hay không. 


Cái gì cũng vậy, có mặt lợi mặt hại. Nhưng nếu nhiều quá thì sẽ 
lợi bất cập hại. 


Thử tưởng tượng một anh chàng mê chơi điện tử, kết hôn rồi vẫn 
cày vài ván Dota hay Liên Minh Huyền Thoại trước khi đi ngủ. Mỗi 
đêm anh đeo tai nghe cắm mặt vào laptop chiến cùng lũ bạn rồi 
thỉnh thoảng hét lên, nào là giết nó, sao ngu dữ, rồi nói tiếng "Đan 
Mạch"... Vợ anh ngao ngán ngồi ôm tỉ vi, rồi một mình đi ngủ 
trong đợi chờ mòn mỗi. Thật là một cảnh tượng đầy chán nản. 


9. Chia sẻ thông tin. 


Nhiều bạn bè tôi không có tài khoản Facebook. Rất nhiều người 
khác hầu như chẳng chia sẻ gì trên các trang mạng xã hội, không 
blog, không Facebook, không Twitter, không Instagram. Tôi có thể 
hiểu vì sao, mạng xã hội thường quá ồn ào không phù hợp cho sự 
rèn luyện trí óc và tỉnh thần con người. Nhiều người tài năng lựa 
chọn mai danh ẩn tích khỏi thế giới mạng, sống hài lòng với chính 
mình và không có nhu cầu thể hiện bản thân, liên lạc hay giải trí 
qua mạng xã hội. Tôi cũng đã từng một thời như vậy. Nhưng từ 
khi tôi chia sẻ nhiều hơn qua blog, qua Facebook hay các trang 
mạng xã hội khác, tôi nhận ra rằng điều này cũng có nhiều điểm 
hay của nó. 


Thứ nhất, những chia sẻ của tôi được đón nhận, được đồng tình, 
phần nào giúp tôi tự tin và thoải mái bộc lộ bản thân nhiều hơn. 
Thứ hai, qua những chia sẻ trên mạng này, tôi quen thêm nhiều 
bạn bè, những người tài giỏi và dễ thương, giúp cuộc sống của 
mình phong phú và vui về hơn. Thứ ba, khi chia sẻ những điều bổ 
ích với người khác, tôi cũng nhận lại được những thông tin bổ ích 
tương tự. Nhiều người chia sẻ với nhau, thế là mọi người cùng 
tiến bộ. Chia sẻ thông tin cực kỳ có lợi. 


10. Điều cuối cùng này là của bạn. 


Bạn có bí quyết gì giúp cuộc sống tốt hơn? Hãy chia sẻ để chúng ta 
cùng hoàn thiện nhé. 


wxww% 


TỰ SỰ GỦA MỘT NGƯỜI HỌC NGOẠI THƯƠNG 
"Tuổi thanh xuân thường bị phí phạm khi người ta còn trẻ." 
(George Bernard Shaw) 


Một cô bé sinh viên từng kể với tôi về câu chuyện thi đại học của 
mình. 


Em bảo những năm phổ thông em học rất giỏi, lúc nào cũng đứng 
đầu khối lớp. Cả thời cấp ba, em luôn mơ ước sau này được vào 
đại học Ngoại thương. Em cũng tự tin vào học lực của mình, nên 
đã nộp đơn thi vào trường này. Năm em thi, Ngoại thương đột 
ngột nâng điểm sàn. Em chỉ thiếu nửa điểm để vào ngành mình 
thích. Vì đã dồn hết tâm sức vào Ngoại thương và không hề chuẩn 
bị phương án dự phòng nên em bị sốc rất nặng. Em miễn cưỡng 
nộp đơn nguyện vọng hai vào một trường đại học khác. Nhưng khi 
vào học em cũng không thể hòa nhập được với bạn bè. Trong lòng 
vẫn mơ tưởng tới Ngoại thương, em không thấy hứng thú gì với 
chương trình học hiện tại. Em nghĩ nếu mình học đúng trường, 
đúng ngành mình thích thì chắc mọi sự đã khác. 


Danh tiếng của Ngoại thương quả là không thể chối cãi. Trường 
đại học hàng đầu trong khối các trường về kinh tế, được mệnh 
danh là Harvard của Việt Nam, là đích đến của bao nhiêu sĩ tử 
trước mỗi kỳ thi đại học. 


Cuộc trò chuyện với cô bé sinh viên làm tôi nhớ lại ngày xưa của 
mình. Lúc nộp đơn thi đại học, chẳng biết hướng nghiệp là gì, 
cũng chẳng được ai tư vấn cho. Chọn thi Ngoại thương vì một lý 
do rất chỉ là..."dốt": Vì một người chị tôi ngưỡng mộ cũng đang 
học trường đó. 


Hồi đó cứ nghĩ Ngoại thương là một cái gì đó cao xa sang chẳnh và 
tuyệt vời ông mặt trời lắm. Nhưng thực sự không hề biết chính xác 
trường đào tạo những gì và học xong rồi sẽ làm nghề gì. 


Đến khi vào trường rồi mới biết, rằng học Ngoại thương là: 


Là hai năm đầu ở trường, sĩ số lớp vắng gần phân nửa so với ngày 
đầu nhập học do bọn bạn cùng lớp đua nhau bỏ đi du học. 


Là nếu học ở Ngoại thương cơ sở II tại Sài Gòn, thì có khả năng 
thất vọng cao với chất lượng cơ sở vật chất. Diện tích trường bé 
xíu. Năm đầu đại học của tôi trường còn không có cả cơ sở riêng, 
phải học ké với Cao đẳng kinh tế đối ngoại. 


Là cẩm giác xa vời lạ lẫm khi học cùng trường với toàn người nổi 
tiếng. Nhỏ đó mới đăng quang hoa hậu. Đứa kia thì người mẫu. 
Đứa nọ là diễn viên. Đứa khác MC dẫn chương trình truyền hình 
nổi tiếng. Đứa nữa thì ca sĩ, mỗi lần nó thử giọng là tiếng của nó 
vang lên khắp cả trường, đứng ở tầng năm nghe rõ giọng nó từ 
tầng một. 


Những đứa khác không trong giới showbiz thì bỏ học đi làm, kinh 
doanh thành công, doanh nhân các kiểu. Rồi nhiều đứa khác nữa 

đạt giải hết cuộc thi này tới cuộc thi nọ nào ý tưởng sáng tạo nào 
đại sứ môi trường nào nhà thiết kế nào nhà quảng cáo trẻ. 


Còn vô số sinh viên khác nữa trong lớp thì lúc nào cũng nhanh 
nhẹn hoạt bát dư thừa năng lượng. Mỗi lần vào lớp thuyết trình 
chúng nó đứng nói suốt buổi, tranh luận tới cùng, tự tin thể hiện 
chính mình, không ngại làm trò điên rồ. Nghe mà chóng hết cả 
mạt. 


Ngó lại bản thân mình, sáng cắm đầu đến lớp, chiều quay mặt về 
nhà. Nằm trong thành phần thường dân của Ngoại thương. Đôi khi 
tôi tự hỏi không biết mình có vào nhầm trường không. 


Học Ngoại thương đôi khi cũng hơi áp lực. Áp lực ở chỗ mỗi lần 
được hỏi học trường gì mà nói ra tên đó là người đối diện trầm trồ 
khen ngợi, ồ dân trường đó năng động lắm nha, giỏi giang lắm 
nha. Chỉ biết cười trừ không biết nói gì. Vì thời đó tôi thấy mình 
chả có tí gì giống vậy. Vì biết nhiều đứa bạn của tôi cũng trầm 
hiền im im. Toàn bọn không biết cách thể hiện bản thân, cũng 
chưa biết vì sao mình rơi xuống trái đất. Vẫn nhiều trăn trở đời 
sinh viên. Vẫn sáng đạp xe lên giảng đường, ăn mì gói, bánh mì, 
cơm bụi. Phát tờ rơi, phụ bàn, dạy thêm, mưu sinh lăn lộn với 
cuộc sống. 


Học Ngoại thương là ngỡ ngàng nhận ra một sự thật phũ phàng 
rằng mình chả học được gì nhiều. Cả thời sinh viên, tôi thấy mình 
nếu có tiến bộ chút nào thì phần lớn là do chơi chung với bọn bạn 


giỏi giang cần cù. Ai đã học qua Ngoại thương rồi đềi biết rằng 
danh tiếng của trường có được không phải nhờ vào chất lượng đào 
tạo, mà chủ yếu là từ sinh viên. Điểm đầu vào cao, thì bản thân 
sinh viên đã giỏi sẵn, chẳng đào tạo nhiều thì chúng vẫn cứ tự 
vươn lên thành công trong cuộc sống. 


Học Ngoại thương là mỗi khi ai đó nói sinh viên Ngoại thương 
chảnh hay tự tin quá mức thì muốn gân cổ lên cãi. Muốn nói rằng 
mình đây cũng Ngoại thương, có dám chẳnh, có tự tin đâu. Vẫn 
sống bình lặng làm việc bình thường, nói năng lựa trước lựa sau 
sợ đụng chạm mất lòng. Vẫn nhiều lo sợ, vẫn mặc cảm tự ti, vẫn 
run khi đứng trước nhà tuyển dụng, vẫn đầy hoang mang lo lắng 
trên đường đời. Làm gì có vụ đóng cốp cái mác Ngoại thương lên 
người mà được quyền chẳnh, được quyền Ở lại. 


Học Ngoại thương cũng là khi nghe tin sinh viên Ngoại thương đòi 
lương tháng nghìn đô mới chịu đi làm thì tự hỏi liệu trường mình 

có đứa điên khùng dữ vậy sao ta. Thấy mấy đứa bạn khác toàn có 

đầu óc biết suy nghĩ thực tế mà. Tự hỏi xong rồi tiếp tục cắm mặt 
vào bàn giấy với mức lương vài triệu đồng một tháng. 


Lớp đại học của tôi mỗi lần họp mặt vẫn cứ bảo nhau: "Thú thật 
với mày bốn năm ở trường mình tao thấy mình chả được cái gì. 
Chỉ được cái có chúng mày làm bạn." Thực ra đó không phải là lỗi 
của các thầy cô hay của ban giám hiệu, tôi biết các thầy cô cũng đã 
cố gắng hết sức trong khả năng của mình. Họ cũng mệt mỏi không 
kém vì những hạn chế trong hệ thống đào tạo. 


Nhưng nếu em nào mười tám tuổi đến hỏi tôi có nên thi vào Ngoại 
thương không thì câu trả lời vẫn là có. Vì không vào Ngoại thương 
thì làm gì biết trường nào khác, so đi tính lại thì Ngoại thương là 
tốt nhất trong khối kinh tế rồi. Vì vào trường mà có bọn bạn giỏi 
thì mình cũng được học hỏi theo. 


Vì dân Ngoại thương, mỗi đứa một màu nhưng mà lại có một điểm 
chung. Đó là giờ bắt gặp ai cựu Ngoại thương ở ngoài đời, tôi vẫn 
biết chắc rằng dù mình có thể thích không thích người đó, chơi 
được với họ hoặc không, nhưng sẽ luôn công nhận rằng họ sâu 
sắc, rằng họ có khả năng nhìn nhận vấn đề, họ làm được việc, và 
không "thiếu muối" vớ va vớ vẩn. 


Có học Ngoại thương mới biết dù có tốt nghiệp trường gì đi chăng 
nữa, thì có rất nhiều người sau khi ra trường vẫn lạc lối chả biết 
đời mình sẽ đi đâu về đâu, và nhiều người khác không thể nào 
được gọi là thành công theo chuẩn mực thông thường. 


Tôi kể cho cô bé đang mở vào Ngoại thương nghe câu chuyện của 
mình, nói rằng ngay cả Harvard của Việt Nam còn thế, thì đừng 
trông chờ gì vào sự học ở các đại học khác. Tôi nói, học trường gì 
không hề quyết định sự thành bại của em. Điều quyết định rằng 
em có thành công khi ra đời hay không, đó là khả năng tự học. 1 


Bốn năm đại học, điều hối tiếc lớn nhất của tôi là không chủ động 
tiếp thu kiến thức. ChỈ biết học theo chương trình của trường, học 
giỏi các môn ở trường là đủ. Mà quên đọc sách, quên tự học, quên 
đào sâu nghiên cứu những gì mình quan tâm. Ra trường ngơ ngác 
bấn loạn. Kiến thức ở trường hầu như bỏ xó, phải học việc lại từ 
đầu, mà cái cần phải học nhiều nhất là kỹ năng xã hội. 


Bốn năm đại học, điều hối tiếc thứ nhì là không làm nhiều. Không 
tham gia các câu lạc bộ sinh viên, không tổ chức chương trình, 
không biết chỗ nào để hoạt động thiện nguyện. Giờ ra trường rồi 
mới thấy vô số điều có thể làm lúc mình còn là sinh viên. Sau ra 
trường ngây ngây thơ thơ, phải vác mặt đi học lại những thứ ở 
trường không dạy. 


Cho nên em mười tám tuổi ơi, kỳ tuyển sinh lần này, nếu em đậu 
Ngoại thương, hay đậu đúng trường mình muốn, thì đừng vội cho 
đó là thành công. Nếu rớt đại học cũng đừng thất vọng. Không 
quan trọng là mình học trường øì, quan trọng là mình tự học thế 
nào. Thành công không hề ưu tiên những người dán mác Bách 
khoa, Kinh tế, Ngoại thương, hay du học. 


Người thầy trong quyển sách Điều nhỏ nhặt tạo nên số phận (tác giả 
Andy Andrews) nêu ra câu hỏi: Hình thức học tập tuyền túy nhất là 
øì? Rồi ông tự trả lời: "Hình thức thuần túy nhất của việc học tập 
là từng cá nhân tự nhận ra ai là người tiếp tục hành trình tìm kiếm 
tri thức bên ngoài lớp học, với niềm đam mê ngập tràn để có sự 
hiểu biết." 


Than ôi, khi nhận ra chân lý đó, thì tôi đã hết thời sinh viên của 
mình, đã rất nhiều thời gian lãng phí trôi qua. 


GIÁ TRỊ CỦA NGHỊCH CẢNH 


"Khi mọi thứ đang chống lại bạn, hãy nhớ rằng, máy bay cất cánh 
bằng cách bay ngược chiều gió chứ không phải xuôi chiều gió." 


(Henry Ford) 


Có một thời gian rảnh rỗi, tôi tiến hành một dự án cá nhân, nhận 
tư vấn tìm việc làm cho các bạn sinh viên sắp và mới ra trường, 
với điều kiện rằng đổi lại, họ sẽ kể cho tôi nghe một câu chuyện. 
Bất kỳ câu chuyện gì họ muốn. Từ chuyện con mèo nhà mình hay 
con chó nhà hàng xóm, chuyện của bản thân, chuyện của gia đình 
hay một câu chuyện mà họ từng chứng kiến. Chỉ cần làm tôi thích 
câu chuyện đó, tôi sẽ liên lạc và tư vấn tìm việc miễn phí cho họ. 


Bạn đoán thử các câu chuyện sẽ là gì? Phần lớn những câu chuyện 
là về tuổi thơ khốn khó, hiện tại túng thiếu, tranh đấu vì miếng 
cơm manh áo, hoang mang đi tìm một con đường riêng cho mình. 
Có câu chuyện khiến tôi mất ngủ, trằn trọc vì không biết nên làm 
thế nào để giúp chủ nhân câu chuyện. Có câu chuyện làm tôi xúc 
động đồng cảm vì những kỷ niệm tuổi thơ không mấy êm đẹp. 
Cũng có những câu chuyện khiến tôi bực tức vì viết sai chính tả 
quá nhiều, hoặc cách giao tiếp không phù hợp, bởi tôi vốn nhạy 
cảm ngôn từ. Đã có lúc tôi thấy bất lực trước nỗi khổ của con 
người. 


Cũng có một vài lần, tôi nhận được những tin nhắn rất khẩn thiết, 
kiểu như chị ơi em muốn vươn lên, chị ơi em muốn thoát khỏi 
cảnh nghèo, muốn có xe hơi trong vài ba năm nữa, chị ơi hãy cho 
em cơ hội gì đó để học hỏi kinh nghiệm, em phải làm sao đây, chị 
ơi hãy giúp em... Tôi thở dài. Muốn phát triển bản thân cần sự nỗ 
lực hết sức từ bên trong, hỗ trợ bên ngoài chỉ là thứ yếu. Thực sự 
nếu có thể giúp các bạn ấy thay đổi cuộc đời nhanh và dễ dàng 
như thế, tôi sẽ làm ngay. Mà nếu tôi có cái quyền năng của Chúa 
trời như thế, tôi sẽ làm phép để biến bản thân mình thành Paulo 
Coelho hay J.K.Powling chỉ ngay sau một đêm ngủ dậy. Ai chẳng 
ước mong thành công đến trong nháy mắt. 


Tôi chỉ muốn nhắn nhủ những bạn trẻ đang bơ vơ trên con đường 


cuộc sống rằng, nếu bạn đang phải trải qua những ngày khốn khó, 
phải đương đầu với nghịch cảnh cuộc đời, thì đó thực sự là một 
món quà vô giá. Có thể lúc đang khổ sở với những vấn đề của 
mình, ta chỉ mãi vật vã đau buồn. Nhưng sau này nhìn lại, ta sẽ 
thấy rằng những khó khăn đã đương đầu giúp tạo nên câu chuyện 
của riêng ta. 


Hãy lấy bộ truyện nổi tiếng thế giới Harry Potter ra làm ví dụ. Tôi 
cực kỳ thích Harry Potter. Nhớ những đêm tôi thức đến ba bốn giờ 
sáng ôm quyển truyện trong tay, vừa đọc vừa quẹt nước mắt. 
Harry và những người bạn của cậu chỉ là tưởng tượng. Thế giới 
của phù thủy, đũa thần và chổi bay có thể không có thật. Nhưng 
nỗi buồn và sự tuyệt vọng là thật. Cảm giác đau đớn và cô độc là 
thật. Sợ hãi và mất mát là thật. Có ai trong chúng ta chưng từng 
một lần trong đời thức dậy mà không biết hôm nay mình phải làm 
øì, nhìn mọi thứ xung quanh chỉ toàn màu xám và thấy mình đang 
lạc lối? Có ai sống trên đời mà chưa từng biết đến khổ đau, chưa 
từng bị chối bổ bởi người mình yêu thương, bởi gia đình hay xã 
hội? Nhưng nỗi đau trong câu chuyện đã kết nối người đọc và tác 
giả, kết nối người đọc với nhau, và góp phần làm nên thành công 
của bộ truyện. Và những mất mát đau thương ấy chân thật, bởi vì 
được viết bởi một con người đã nếm trải bao điều khốn khó của 
cuộc đời. J.K.Rowling phải chứng kiến cái chết của người mẹ khi 
vừa hai mươi mấy tuổi, rồi hôn nhân tan vỡ, nghèo hết mức có thể 
nghèo, và trở thành một bà mẹ đơn thân. Nếu không trải qua từng 
ấy đau khổ, chắc gì Rowling đã viết nên câu chuyện sâu sắc dường 
vậy, chắc gì Harry Potter đã lay động lòng người và thành công 
đến thế? 1 


Vậy nên, nếu bạn đang phải vật lộn với cuộc sống, đang phải đấu 
tranh với những khó khăn trong đời, thì hãy cảm ơn Thượng đế vì 
món quà của Người, hãy ôm ghì lấy cuộc đời bạn với tất cả nhưng 
đớn đau khổ sở của nó, và sống với tất cả sức lực và nhiệt huyết 
của bạn. 


Vì với những kinh nghiệm của mình, và kinh nghiệm của tất cả 
những người đã đi trước chúng ta, tôi biết rằng quãng đường gian 
khó không mãi kéo dài. Những khó khăn giúp làm nên câu chuyện 
của bạn. Cô gái có tuổi thơ bị ngược đãi trở thành người hoạt 
động tình nguyện tích cực vì quyền trẻ em, chàng trai từng tuyệt 


vọng đến mức muốn tự tử vì thất bạ rồi trở thành doanh nhân 
thành công, một người từng viết câu nào sai chính tả câu nấy lại là 
một tác giả ăn khách sau những ngày tháng khổ luyện. Câu chuyện 
của bạn như thế nào là do bạn quyết định. Hãy viết lên câu 
chuyện của cuộc đời bạn. 


Vậy nên, bạn thân mến, đừng cầu nguyện để đời bạn không phải 
trải qua những nghịch cảnh, khó khăn. Mà cầu nguyện để bạn đủ 
sức lực để đương đầu với những sóng gió của cuộc đời. Hãy mỉm 
cười, nhìn lên bầu trời cao xa. Dù là ngày trời xanh nắng đẹp hay 
ngày mây mù âm u, thì bạn cũng sẽ không có cơ hội nhìn thấy bầu 
trời chính xác như thế này lần nữa. Ngày hôm nay trôi qua sẽ là 
mãi mãi không quay trở lại. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Trong khi 
đó, thì đừng chìm trong những thất vọng của đời mình nhé. 


Hãy bơi đi. 


Phần 2: Học đi đôi với hành 


Đây không phải là một Fic truyện.. Nó chỉ đơn giản là lời tâm sự 
của bản thân tôi Mỗi Chap là một sự khác biệt và không liên quan 
nhau 


"Thứ ánh sáng rực rỡ nhất là ánh sáng bên trong bạn. Hãy dùng nó 
để dẫn đường trong cuộc sống." 


(Khuyết danh) 


Ở chợ Đà Lạt có một cô bán bánh tráng nướng. Bán lề đường thôi 
mà khách đông vô kể. Quán nhỏ, chỗ ngồi chỉ vừa đủ chục người. 
Người đến sau xếp hàng đợi người đến trước. 


Lúc tôi đến chơi Đà Lạt, người bạn ở đây nhất định dẫn tôi đến 
chỗ này cho bằng được. Ngồi xuống ăn mới biết tại sao đông. 


Bánh ngon, giá rẻ, cô bán hàng lại cực kỳ vui tính. Buổi tối mùa 
thu, Đà Lạt se se lạnh, xoa hai bàn tay kề bên bếp lửa đỏ hồng. Rồi 
vừa nhâm nhỉ miếng bánh tráng nướng giòn tan thơm phức, vừa 
nghe cô hàng nói chuyện. 


Cô kể nhiều chuyện lắm. Chuyện ngày trẻ cô từng mơ mộng làm ca 
sĩ, chuyện người hàng xóm nhà cô có đứa con học cấp ba thông 
minh dễ thương, chuyện Đà Lạt bây giờ thay đổi ra sao so với hồi 
trước, cô hỏi chuyện người đến ăn hàng, cô bình luận nhân tình 
thế thái. Cô vừa nướng bánh luôn tay vừa nói luôn miệng mua vui 
cho thực khách. Cô nói liên tục không nghỉ giống như các tay tấu 
hài độc thoại. Thực khách thi thoảng lại cười ồ lên vì những câu 
đùa hóm hỉnh của cô. Người bạn nhìn về mặt ngạc nhiên của tôi, 
cười cười như ý bảo đó là lý do bạn dẫn tôi đến đây. Bạn nói nhỏ: 
"Đây là sân khấu của cô ấy." 


Đúng thế. Trong cái góc nhỏ chỉ vài mét vuông lỉnh kỉnh nào bếp 
than xoong chảo bao bịch, cô bán hàng trung niên kia đã xây dựng 
một sân khấu của riêng mình. Nét mặt, điệu bộ, cử chỉ của cô 
thành thục và duyên dáng như một nghệ sĩ thực thụ. Lấy ngọn lửa 
hồng làm đèn sân khấu. Thực khách là khán giả của cô. Cô tận 


dụng khả năng pha trò của mình, và kiếm được thu nhập tốt từ 
việc kết hợp các kỹ năng đó. 


Tôi cứ suy nghĩ hoài về câu nói của bạn mình. Một người phụ nữ 
lớn tuổi chỉ bán bánh tráng vỉa hè mà còn có sân khấu riêng của 
mình, còn lấp lánh như thế trong vòng tròn tỏa sáng của cô. Vậy 
bao nhiêu người trẻ khác thì sao lại không? Sân khấu nào cho 
chúng ta? 


Nếu tiến hành các trắc nghiệm tính cách, tìm hiểu thêm về con 
người, chúng ta sẽ thấy mỗi người đều có những tiềm năng nhất 
định, mỗi người đều có năng khiếu riêng. Einstein từng nói: "Mỗi 
con người là một thiên tài." Còn trong một bài phông vấn, ca sĩ 
Beyoncé cũng nói: "I believe we all are stars." - Tôi tin rằng tất cả 
chúng ta đều là những ngôi sao. Chúng ta đều có những tố chất, 
phẩm chất riêng của mình. Nếu tìm ra chúng, làm việc miệt mài và 
bền bỉ dựa trên chúng, thì ta sẽ tổa sáng. 


Nhưng làm thế nào để tỏa sáng? 


Nhà nghiên cứu Tom Hath đã đưa ra công thức để phát triển triệt 
để năng lực của mỗi người. Công thức đó là: 


Thế mạnh/Năng lực = Tài năng x Đầu tư 


Trong đó Tài năng hay Tiềm năng được định nghĩa là cách thức tự 
nhiên của mỗi người trong việc suy nghĩ, cảm nhận về các vấn đề 
cuộc sống. Còn Đầu tư là những khoảng thời gian, công sức bỏ ra 
để luyện tập, phát triển kỹ năng, và xây dựng nền tẳng kiến thức 
xung quanh tiềm năng của mình. 


Còn trong quyển sách Bảy loại hình trí thông mình, tác giả Thomas 
Armstrong chứng minh rằng mỗi người đều có thế mạnh về một 
hoặc một số loại trí thông minh khác nhau. Nhưng trí thông minh 
sẽ phát triển hoặc phai nhạt dần đi trong cuộc sống mỗi người do 
các yếu tố về gien sinh học, về môi trường gia đình nhà trường, về 
phạm vi văn hóa (thời kỳ lịch sử thuận lợi hay không), về thời gian 
và hoàn cảnh. 


Cụ thể hơn, tác giả Israel Scheffler trong sách Oƒ Human Potential 
(tạm dịch: Về tiềm năng con người) đã đưa ra phương pháp để 


phát triển tiềm năng của mỗi người. Phương pháp này gồm ba 
bước: 


Bước một: Loại bỏ những nguyên nhân ngăn cần việc phát triển 
tiềm năng. Những nguyên nhân này có thể là các yếu tố bất lợi từ 
môi trường, hoặc thói quen xấu ảnh hưởng tới việc tập trung phát 
triển. 


Bước hai: Tiếp cận với những công cụ, cách thức để nâng cao khả 
năng của mình. Đó là việc tìm kiếm những người thầy giỏi, những 
quyển sách, những khóa học, những người bạn, cộng đồng, những 
phương pháp luyện tập liên quan tới khả năng mà bạn đang muốn 
phát triển, để học hỏi từ những nguồn đó. 


Bước ba: Có sự cam kết cá nhân, sự nỗ lực và kiên trì trong quá 
trình luyện tập để phát huy tối đa tiềm năng. Nếu không có sự kiên 
trì, nỗ lực trên con đường mài giũa khả năng, thì ta không thể nào 
đạt đến thành công như mong muốn. 


Ví dụ: Nam là một chàng trai có năng khiếu về âm nhạc và có đam 
mê sáng tác nhạc. Nam nhận thấy mình có thói quen xấu là mê 
chơi trò chơi điện tử. Nam chơi buổi chiều sau giờ đi học, Nam 
chơi từ sáng đến tối trong những ngày cuối tuần. Nó khiến Nam 
mất nhiều thời gian và không thể tập trung vào việc học nhạc. 


Áp dụng theo phương pháp của Israel Scheffler, điều Nam có thể 
làm đầu tiên là cai nghiện trò chơi điện tử, hạn chế tiếp xúc với 
những người bạn hay chơi để tránh bị rủ rê lôi kéo. Trong thời 
gian rảnh, Nam có thể đọc tiểu sử của những nhà soạn nhạc nổi 
tiếng, hoặc đọc các tạp chí, bài báo chuyên ngành âm nhạc. Nam 
có thể tạo môi trường thúc đẩy đam mê của mình bằng cách 
thường xuyên tham dự các buổi biểu diễn âm nhạc. Nếu chưa có 
sẵn nhạc cụ, Nam có thể mua một cây đàn ghita, hoặc bất kỳ nhạc 
cụ nào mình thích và học cách chơi với nó. Rồi Nam có thể tham 
dự một khóa học về lý thuyết âm nhạc, và tự sáng tác các ca khúc 
của mình. Rồi gia nhập vào những đội nhóm, câu lạc bộ dành cho 
người sáng tác trẻ, kết bạn với những người có cùng sở thích và 
thường xuyên thảo luận với họ về âm nhạc. Để phát triển kỹ năng 
âm nhạc, Nam cũng có thể tích cực sưu tầm những bài hát yêu 
thích, những thể loại nhạc khác nhau, và nghe chúng thường 
xuyên. Nam cũng cần luyện tập khả năng của mình bằng cách 


thường xuyên hát hoặc chơi nhạc khi sinh hoạt với gia đình, bạn 
bè, hoặc xung phong biểu diễn trong các buổi giao lưu, các chương 
trình của trường lớp... Nếu Nam chăm chỉỈ kiên trì rèn luyện qua 
thời gian, đến một lúc nào đó, Nam sẽ trở nên xuất sắc với khả 
năng âm nhạc của mình. 


Đó không chỉ là câu chuyện của riêng chàng trai tên Nam. Những 
người xuất sắc và thành công trên thế giới phần lớn đều là những 
người sớm nhận ra thế mạnh cũng như đam mê của mình, và kiên 
trì đến cùng để mài giũa thế mạnh, theo đuổi đam mê. 


Triết gia Aristole quan niệm rằng: "Mục đích chính đáng nhất của 
con người trong đời là nhận thức bản thân mình một cách toàn 
diện, phát triển các tiềm năng của mình đến độ viên mãn, và từ đó 
hoàn thiện mình. Cuộc sống tốt đẹp là kết quả của sự phát triển 
toàn mãn năng lực, thiên tư và nhân cách của con người. Một cá 
nhân không thực hiện được điều này sẽ luôn dẳằn vặt, tự bất mãn 
với chính mình. Sự suy sụp tỉnh thần ấy bộc lộ qua các biểu hiện 
buồn chán, đau khổ, những dấu hiệu của một cuộc sống bất hạnh. 
Còn người nào nhận thức và phát huy được bản chất cũng như 
năng lực tiềm ẩn của mình sẽ có được cuộc sống thỏa nguyện." 


Như vậy, mục tiêu lớn nhất của đời người là sống đúng với tiềm 
năng của bản thân. 


Nhưng nếu chỉ ngồi yên, thì tiềm năng không thể nào trở thành tài 
năng. Ngôi sao trong ta sẽ lụi tàn theo năm tháng. 


Nếu không hành động, thì ta không thể nào có được cuộc sống viên 
mãn theo đúng khả năng của mình. 


Nếu không nỗ lực, thì những tố chất bên trong mỗi người chúng ta 
sẽ không thể nào hé lộ, mãi mãi tiềm ẩn phí hoài. 


Nuôi dưỡng ngôi sao trong mình, vun trồng những tiềm năng tố 
chất. Để một ngày nào đó, tỏa sáng rực rỡ. 


Cuộc đời là một bộ phim mà trong đó ai cũng phải đóng một vai 
trò nào đó. 


Vậy sao không tỏa sáng trong vở diễn đời mình? 


LÀM THẾ NÀO ĐỂ HIỂU MÌNH 


"Có ba thứ cực kỳ cứng: thép, kim cương và tự thấu hiểu bản 
thân." 


(Benjamin Franklin) 


Làm thế nào để hiểu được chính mình là câu hỏi lớn nhất của 
nhiều người trẻ. Người không trẻ chưa hẳn đã hiểu chính mình, 
nhưng họ nhiều khi đã ngừng đặt câu hỏi. 


Hiểu được bản thân là điều đầu tiên để phát triển, để từ đó làm 
việc mình thích và có một cuộc đời như mơ ước. Việc này không 
phải một sớm một chiều mà có thể xong được. Tôi chưa thấy ai 
một sáng thức dậy bỗng nhận ra rằng bây giờ mình đã hiểu mình 
là ai. 


Mỗi người trong chúng ta là một cá thể khác biệt. Ai cũng có 
những thế mạnh, sở trường. Điều quan trọng là mình hiểu được 
mình, biết được điểm mạnh, điểm yếu của mình, biết được mình 
thích gì, muốn gì, mình phù hợp với cái gì để rồi từ đó mài giũa 
bản thân theo nó. 


Để bắt đầu tìm hiểu chính mình, điều cần làm là ngừng so sánh 
mình với người khác, ngừng suy nghĩ tiêu cực về bản thân, học 
cách lắng nghe và yêu thương chính mình. 


Muốn khám phá bản thân, có thể dựa vào những cách từ bên ngoài 
và bên trong. 


Về bên ngoài, nếu hoàn toàn mù mờ về bản thân thì bạn có thể bắt 
đầu bằng những thứ cơ bản: các trắc nghiệm tính cách. 

Việc làm các trắc nghiệm tính cách là công cụ dễ dàng và cho kết 
quả nhanh chóng nhất để hiểu được bản thân. Các bài trắc nghiệm 


tính cách cũng giúp bạn tự tin hơn khi phần nào nhận ra những 
tiềm năng riêng của bản thân mình. 


Sau đây là một số trắc nghiệm tính cách phổ biến, thường xuyên 


được sử dụng trong các hoạt động tìm hiểu bản thân: 


- Trắc nghiệm MBTI (viết tắt của Myers - Briggs Type Indicator, tên 
của hai tác giả cùng phát triển nên chỉ số phân loại này). Là 
phương pháp trắc nghiệm tính cách phổ biến nhất hiện nay. Chỉ số 
MBTI sử dụng các câu hỏi trắc nghiệm tâm lý để tìm hiểu tâm lý, 
tính cách con người và phân loại con người thành 16 loại tính cách 
khác nhau. Nó được sử dụng rất rộng rãi trên toàn thế giới để giúp 
con người hiểu rõ chính mình và tìm được công việc phù hợp. 
Điểm yếu của trắc nghiệm này là nó phụ thuộc rất lớn vào tâm 
trạng, tâm lý của người làm trắc nghiệm. Và nó có tính giao động 
cao. Có đến hơn 76% người làm trắc nghiệm MBTI rơi vào những 
loại khác nhau khi tái kiểm tra vào một khoảng thời gian sau đó. 
Có nhiều trang web cung cấp các bài trắc nghiệm MBTI miễn phí 
để bạn sử dụng. 


- Trắc nghiệm hướng nghiệp "mật mã Holland": Dựa trên lý thuyết 
về nghề nghiệp và tính cách của nhà tâm lý học John Holland. Bài 
trắc nghiệm này giúp người ta phát hiện được các kiểu tính cách 
nổi trội tiềm ẩn bên trong mình để tự định hướng khi lựa chọn 
nghề nghiệp. Trắc nghiệm Holland chia con người ra làm 6 nhóm: 
nhóm Thực tế (kỹ thuật), nhóm Điều tra (nghiên cứu), nhóm Nghệ 
thuật, nhóm Xã hội, nhóm Dám nghĩ dám làm (quản lý), nhóm 
Công chức (nghiệp vụ). Trắc nghiệm mật mã Holland có độ chính 
xác và tin cậy khá cao, các chỉ dẫn cũng chỉ tiết rõ ràng, và được 
sử dụng rộng rãi trong hoạt động hướng nghiệp. Cũng như MBT], 
bạn có thể làm trắc nghiệm Holland miễn phí ở nhiều trang web 
trên Internet. 1 


- Trắc nghiệm các loại hình trí thông minh Gardner: Dựa trên học 
thuyết trí thông minh đa dạng của giáo sư người Mỹ Howard 
Gardner. Học thuyết này chia ra làm bảy loại hình trí thống minh, 
gồm trí thông minh ngôn ngữ, trí thông minh không gian, trí thông 
minh âm nhạc, trí thông minh vận động cơ thể, trí thông minh 
logic, trí thông minh tương tác cá nhân, trí thông minh nội tâm. 
Sau đó ông phát triển thêm hai loại hình trí thông minh mới là trí 
thông minh thiên nhiên và trí thông minh hiện sinh. Mỗi loại hình 
trí thông minh sẽ phù hợp với một số ngành nghề công việc khác 
nhau. Quan điểm của những người phát triển các loại hình trí 
thông minh này là nó tạo điều kiện cho tất cả mọi người đều có cơ 


hội phát huy về một mặt nào đó, chứ không phải chỉ tập trung vào 
chỉ số IQ như quan điểm truyền thống. Để làm trắc nghiệm các 
loại hình trí thông minh và phương pháp phát triển từng loại trí 
thông minh khác nhau, bạn có thể tham khảo trong quyển sách Bảy 
loại hình trí thông minh của tác giả Thomas Armstrong. 


- Strengths Finders 2.0: Cùng quan điểm với trí thông minh đa 
dạng, tác giả Tom Hath và nhóm nghiên cứu Gallups cho rằng mỗi 
người có những thế mạnh khác nhau. Và việc chú ý để phát triển 
các thế mạnh này sẽ giúp một người "tỏa sáng" với đúng năng lực 
của anh ta, đồng thời giảm thời gian, công sức, chi phí phát triển 
bản thân hơn so với việc chú trọng cải thiện những điểm yêu của 
người đó. Dựa trên những khảo sát đến vài trăm nghìn người, 
nhóm đã phân chia ra 34 loại thế mạnh phổ biến. Khi tiến hành 
trắc nghiệm tìm kiếm thế mạnh Strengths Finders 2.0, bạn sẽ có 
một bảng báo cáo kết quả gồm năm loại thế mạnh nổi bật nhất 
của bản thân, những lời khuyên để phát triển các thế mạnh của 
mình, là những vị trí, vai trò, lĩnh vực chuyên môn mà bạn nên 
đảm nhận. Trắc nghiệm này đặc biệt phổ biến ở Mỹ. 


- Sinh trắc học dấu vấn tay (dermaroglyphics): Là một loại khắc 
nghiệm mới, xác định được tiềm năng, xu hướng, điểm mạnh, 
điểm yếu của con người. Tuy chỉ phí của loại trắc nghiệm này 
không hề thấp, nhưng bẳng phân tích kết quả đưa ra khá đầy đủ 
và chỉ tiết. Sinh trắc học dấu vân tay đã được các nhà khoa học 
chứng thực độ tin cậy của nó. Hiện nay, một số công ty tại Việt 
Nam đã tiến hành làm trắc nghiệm dấu vân tay đồng loạt cho nhân 
viên của họ để biết được thế mạnh của nhân viên và giúp họ phát 
huy tiềm năng tốt hơn. Tuy nhiên, vì dấu vân tay là bất biến ngay 
từ khi ra đời nên trắc nghiệm dấu vân tay chỉ xác định được xu 
hướng bẩm sinh của con người mà không bao gồm các yếu tố tác 
động của môi trường, sự giáo dục của gia đình, nhà trường, xã 
hội, đến quá trình nỗ lực và phát triển, tự thân vận động của 
người được trắc nghiệm. 


Ít chính thống hơn, nhưng các môn từ phương Đông đến phương 
Tây như tử vi, chiêm tỉnh học, các cung hoàng đạo... có thể xác 
định được phần nào sở thích, tính cách, thế mạnh và những công 
việc phù hợp với một người. 


Một cách khác để hiểu bản thân hơn là hỏi. Đặt ra những câu hỏi 


cho những người xung quanh mình, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp 
thân thiết, người yêu... những người bạn nghĩ rằng họ hiểu bạn. 
Hãy hỏi xem họ đánh giá khách quan về bản thân bạn như thế nào. 
Hỏi họ nghĩ bạn là thế nào, họ miêu tả bạn ra sao, nếu dùng năm 
từ khác nhau để mô tả bạn, họ sẽ dùng những từ gì. Hãy hỏi họ 
nghĩ điều gì ở bạn mà bạn nên thay đổi, và nên giữ nguyên. Hỏi họ 
bạn có vẻ thích hợp với nghề nghiệp gì và loại công việc nào bạn 
nên tránh xa. 


Cách thức tiếp theo để tìm hiểu bản thân thay vì hỏi người bên 
ngoài thì tự hỏi chính mình. Dành thời gian yên tĩnh một mình để 
nhìn vào bên trong, hồi tưởng quá khứ, tìm hiểu những giá trị cốt 
lõi của bản thân mình. Có thể tự đặt câu hỏi và tự trả lời nó để 
làm sáng rõ định hướng của bản thân. 


Khóa học Career Management (Quản lý sự nghiệp) của Harvard 
Business School gợi ý người học tự hỏi mình một số câu như: 


- Hỏi bản thân điều gì bạn trân trọng nhất ở chính mình. Điều gì 
đặc biệt nhất ở bạn? Bạn có tài năng hay năng khiếu gì riêng biệt, 
nổi bật? 

- Tưởng tượng bạn đang ở những năm cuối của cuộc đời. Hãy tự 
hỏi điều gì khiến bạn tự hào nhất, điều gì bạn ước mình đã dành 
nhiều thời gian hơn cho nó? 

Ta cũng có thể xác định lại đam mê của chính mình bằng cách hồi 
tưởng lại quá khứ, xem xét lại những xu hướng của mình. Hãy viết 
ra giấy những câu hỏi sau và trả lời nó một cách nghiêm túc. Bạn 
có thể có được những ý tưởng rõ ràng hơn về đam mê của chính 
mình. 

- Bạn muốn làm øì khi bạn còn là trẻ con? 


- Bạn thích làm công việc gì, kể cả khi làm miễn phí không được 
trả công? 


- Nếu tiền bạc không phải là vấn đề thì bạn sẽ làm gì? 
- Bạn sẽ làm øì nếu bạn biết bạn không thể thất bại? 


- Điều gì làm bạn thật sự hạnh phúc? 


- Những hoạt động nào khiến bạn cảm thấy thích? 


- Nhưng loại sách nào bạn thường xem trong nhà sách nhưng luôn 
không có thời gian để mua hay đọc? 


- Bạn nghĩ bạn được sinh ra để làm gì? 


Sử dụng các công cụ hỗ trợ tìm hiểu bản thân là bước đệm đầu 
tiên để bạn nhận thức về chính bản thân mình. Nhưng để thành 
công thì tùy thuộc vào tài năng của mỗi người. Điều khó khăn hơn 
việc nhận biết chính mình, đó là biến tiềm năng thành tài năng. Và 
điều này đòi hỏi một quá trình va chạm, trải nghiệm, thử sức, tự 
học tự làm, mài giữa khả năng. Nếu chỉ biết vậy mà không làm gì 
thì tiềm năng cũng sẽ trở thành vô ích. 


Hiểu mình là bước đầu tiên để có một cuộ đời mơ ước, nhưng từ 
đó đến cuộc sống trong mơ là cả một chặng đường dài. 


wxww% 


ĐAM MÊ LÀ TẤT CẢ? 


"Tôi không có tài năng gì đặc biệt. Tôi chỉ có sự tò mò đầy nhiệt 
huyết." 


(Albert Einstein) 


Tôi đã luôn biết đam mê của mình là gì. Tôi yêu thích việc viết 
lách, nó đem lại cho tôi niềm vui. Mỗi khi trút được suy nghĩ, cảm 
xúc của mình xuống giấy, hoặc khi diễn đạt được chính xác cảm 
giác của mình bằng từ ngữ, tôi luôn cảm thấy một niềm thỏa mãn, 
hân hoan vô tận. 


Vậy nên tôi bối rối mất vài giây khi Phương bảo với tôi rằng: "Em 
không biết đam mê của mình là gì chị ạ." 


Em bảo: Từ nhỏ đến lớn em học giỏi đều tất cả các môn. Khi đi 
thực tập về mảng nhân sự em thấy mình làm tốt và em cũng có 
hứng thú với việc tiếp xúc với con người, trò chuyện, tuyển dụng, 
đào tạo. Bây giờ em đang làm về marketing, em cũng thấy thích và 
làm cũng tốt, quảng bá truyền thông cho sản phẩm, tiến hành các 


chiến dịch quảng cáo. Em thấy đặt mình vào vị trí nào em cũng có 
thể xoay xở được. Nhưng em lại thấy có cái gì đó sai sai với bản 
thân. Vì em không rõ đam mê của mình là sì. 


Tôi bật cười: "Chắc là vì em thông minh và khả năng giải quyết 
vấn đề của em khá tốt, nên ở đâu em cũng làm được cả." 


Em bảo: "Vâng. Nhưng vấn đề là mọi người vẫn thường nói: hãy 
theo đuổi đam mê, rồi thành công sẽ theo đuổi bạn. Em không có 
đam mê, liệu rồi em có được thành công hay không?" 


Đến lúc này thì tôi hết cười. 


Câu nói kinh điển này đã tạo nên ấn tượng tiêu cực trong đầu cô 
bé sinh viên mới ra trường. Nó khiến cô suy diễn theo chiều hướng 
khác, rằng chỉ cần có đam mê là thành công sẽ ở ngay trước mặt. 


Dĩ nhiên, đam mê là điều cần thiết để thành công. Vì sự nhiệt 
huyết, niềm say mê trong lúc ta làm điều mình thích sẽ giúp ta 
vượt qua khó khăn dễ dàng hơn. Nhưng đừng nghĩ rằng là chỉ cần 
có được đam mê thì sẽ thành công. Nó là yếu tố cần, nhưng không 
phải là yếu tố đủ. 


Vì sao? 


Là một người lựa chọn sống với đam mê, tôi nhận ra rằng: nếu có 
đam mê mà không có kiên trì nỗ lực, thì làm gì cũng sẽ thất bại. 
Bất kỳ công việc nào cũng sẽ có điểm mình thích làm, điểm mình 
không thích. Ngay cả khi đang làm công việc mà mình đam mê thì 
cũng có những ngày cực kỳ hứng khởi, và những quãng thời gian 
với vô vàn khó khăn. Có một câu nói vui là: "Người ta không hề 
biết rằng cỏ phía bên kia đồi trông xanh hơn, có thể bởi vì chỈ toàn 
là phân nằm ở dưới cỏ."Những điều thử thách, gian khó, mệt mỗi 
trong bất kỳ loại công việc nào cũng đều tồn tại. Điều quan trọng 
là cam kết với việc mình làm. Cam kết để đẩy mình qua những 
khoảng thời gian khó khăn. Cam kết để dốc hết sức mình vượt lên 
trở ngại. Cam kết để ráng thêm chút nữa ngay cả khi đã rã rời. Và 
cam kết với mục tiêu, nhằm vào mục tiêu mà hướng tới. 


Đam mê là cái ban đầu. Nhưng ý chí, nghị lực vượt khó, sự kiên trì 
của bản thân là những nguyên liệu khác của chiếc bánh thành 


công. Ta phải kết hợp tình yêu và nỗ lực vào những việc mình làm, 
để vượt qua thử thách. Thành tựu không thể nào có được nếu 
thiếu sự kiên cường, sự kiên nhẫn, ngoài sở thích và đam mê. 


Đam mê cũng không phải tự dưng mà có. Nó là điểm giao thoa sở 
thích và tiềm năng. Từ hai chất xúc tác đó, người ta tiếp tục cọ 
xát, mài giũa, học tập trau đồi, tìm kiếm cơ hội, làm việc thực 
hành. Đến một lúc nào đó nó sẽ phát triển thành thiên hướng nghề 
nghiệp của con người. Nếu có đam mê, nhưng không rèn luyện, 
không làm việc, không tìm tòi phát triển, thì tiềm năng chẳng bao 
giờ hé nở. 


Và khi đã biết được đam mê của mình là gì rồi, thì cũng không 
phải là tất cả. Phải tìm loại công việc phù hợp với đam mê của 
mình. Ví dụ, viết lách là sở thích và cũng là sở trường của tôi. Mà 
viết thì có bao nhiêu là loại, viết báo, viết sách, copywriter, 
blogger... Đâu phải tất cả các loại hình ngành nghề trên đều phù 
hợp với bản thân. Nếu tôi chọn làm copywriter, có thể tôi sẽ hằng 
ngày lê xác đến sở làm, chán ngán vắt kiệt bộ não ra để nghĩ được 
những từ ngữ, câu nói đắt giá cho sản phẩm của khách hàng. 
Nhưng nếu tôi theo nghề viết sách, thì tôi lại thăng hoa dù phải 
dành hàng giờ để vạch ra khung sườn cho quyển sách sắp viết, 
hoặc thức khuya dậy sớm tìm kiếm tài liệu cho quyển sách của 
mình. Hai loại công việc cùng liên quan đến đam mê viết lách 
nhưng lại đem đến độ thỏa mãn khác nhau. 


Và ngay cả khi nghĩ rằng mình thích công việc đó, thì cũng không 
có nghĩa đó nên là công việc mà ta sẽ làm cả đời. Rất ít ai tìm được 
công việc mình yêu thích vào tuổi đổi mươi, để rồi gắn bó với nó 
đến cuối đời. Cuộc sống luôn luôn thay đổi. Con người cũng vậy. 
Có thể bây giờ tôi thỏa mãn và hài lòng với việc viết sách. Nhưng 
biết đâu sau này tôi lại muốn thử sức ở mắng báo chí thì sao? 
Miễn là công việc đó phù hợp với hướng đi và sở thích của tôi 
trong thời điểm đó. Cho nên, cứ sau mỗi chặng đường trong cuộc 
sống, ta lại phải dừng lại xác định tiếp hướng đi, rồi tiếp tục. Sau 
một thời gian với một loại hình công việc, nếu đã thấy đủ, cứ 
mạnh dạn khám phá bản thân ở công việc khác. Miễn công việc đó 
vẫn liên quan đến đam mê của mình. 


Nhưng để nói cho tròn vẹn, thì đam mê chỉ mới là một nửa câu 
chuyện. 


Theo các tài liệu tư vấn về hướng nghiệp, công thức về công việc 
phù hợp như sau: 


Công việc phù hợp = Sở thích Khả năng Giá trị công việc Cá tính 
Nhu cầu thị trường 


Còn theo một mô hình hướng nghiệp khác, thì đam mê chỉ là một 
phần nhỏ. Mô hình này được thiết kế bằng sự giao nhau giữa bốn 
vòng tròn: Điều bạn làm giỏi, Điều bạn yêu thích, Điều thế giới cần, 
và Điều bạn có thể được trả công. Khoảng giao nhau giữa Điều bạn 
làm giỏi và Điều bạn thích là Đam mê. Khoảng giao nhau giữa Điều 
bạn thích và Điều thế giới cần là Sứ mệnh. Khoảng giao nhau giữa 
Điều thế giới cần và Điều bạn có thể được trả công được gọi là Nghề 
nghiệp. Giao nhau giữa Điều bạn có thể được trả công và Điều bạn 
làm giỏi là Chuyên môn. Và phần chung nhỏ xíu của bốn khoảng 
giao nhau: Đam mê, Sứ mệnh, Nghề nghiệp, Chuyên môn mới chính 
là công việc lý tưởng, là mục đích cuộc đời của mỗi người. 


Nhưng nếu không biết rõ đam mê của mình, thì nên đi theo lối nào 
bây giờ? 


Câu trả lời là: Hãy đi theo sự tò mò của bạn. 


Tác giả Elizabeth Gilbert có viết trong quyển sách Big Magic (tạm 
dịch: Phép thuật to lớn) rằng: "Rất nhiều người không biết chính 
xác đam mê của họ là gì, hoặc họ có nhiều đam mê, hoặc họ có thể 
đang trải qua một sự thay đổi về đam mê khi bước qua nửa bên 
kia của cuộc đời - tất cả những điều này có thể khiến họ cảm thấy 
bối rối, bất lực và lo sợ." Trong trường hợp này, lời khuyên của bà 
là: Theo đuổi sự tò mò của bạn. Bà viết: "Trên thực tế, sự tò mò chỉ 
hỏi một câu hồi cực kỳ đơn giản: Có cái gì khiến bạn cảm thấy 
hứng thú không? Bất kể là cái gì? Dù chỉ là một chút? Đó là đầu 
mối. Nó có thể trông chẳng là gì cả, nhưng đó là đầu mối. Hãy đi 
theo đầu mối đó. Tin tưởng nó. Xem sự tò mò sẽ dẫn bạn đến đâu." 


Bạn đang thích tìm hiểu về giáo dục ư? Hãy đọc thêm sách và tài 
liệu, tham gia các hội thảo, các chương trình về giáo dục. Bạn 
đang có hứng thú với ngành du lịch ư? Hãy tự lên kế hoạch cho 
một chuyến du lịch bụi, trải nghiệm du lịch dưới góc độ một du 
khách, hay thử làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho các du 
khác nước ngoài. Bạn có tò mò về công việc kinh doanh? Hãy thử 


khởi đầu nho nhỏ bằng việc buôn bán một mặt hàng gì đó, quần 
áo, mỹ phẩm, bất kỳ thứ gì mà bạn thấy thích. Bản thân Elizabeth 
Gillbert sau khi viết xong một loạt sách hồi ký từ Ăn, Cầu Nguyện, 
Yêu, đến Làm lành với hôn nhân, thì bà cảm thấy cạn kiệt ý tưởng, 
không biết quyển sách tiếp theo của mình là gì. Nhưng tại thời 
điểm đó, bà cảm thấy tò mò về công việc làm vườn, và thử trồng 
trọt một số cây trong nhà. Từ sự tò mò đó, bà nghiên cứu thêm, 
đào sâu hơn, để rồi viết nên một quyển tiểu thuyết về một nhà 
thực vật học và tình yêu với cây cối có tên là The signature oƒ all 
things (tạm dịch: Dấu hiệu của mọi vật). Quyển sách đã nằm trong 
danh sách bán chạy nhiều tuần liên tiếp của tờ báo The New York 
Times sau khi phát hành. 


Sự tò mò có thể dẫn lối bạn đến đam mê, đưa bạn qua ngưỡng của 
của sự quen thuộc, đến những con đường lạ, vào những khu vườn 
bí mật. Hoặc nó có thể dẫn bạn tới một nơi đồng không mông 
quạnh hoàn toàn trống rỗng. Nhưng đi theo một lối nào đó còn tốt 
hơn là đứng yên bối rối. Hãy đi theo sự tò mò hiện tại. Để nó dẫn 
ta đi. Hãy thử đến cùng với nó. Rồi nếu thấy nó không phải dành 
cho mình, thì có thể tạm biệt sự tò mò đó mà theo đuổi điều tò mò 
khác. Trên chặng đường đó, thì bạn đã học được rất nhiều so với 
đứng yên. 


wxww% 


DỐC HẾT TÌNH YÊU 


"Công việc sẽ lấp đầy một phần lớn cuộc đời của bạn, cách duy 
nhất để thực sự thỏa mãn là làm thứ bạn tin rằng nó tuyệt vời. Và 
cách duy nhất để làm thứ gì tuyệt vời là yêu cái bạn làm. Nếu bạn 
chưa tìm ra, hãy kiên trì. Đừng thỏa hiệp" (Steve Jobs) 


Người ta vẫn bảo: Bụt chùa nhà không thiêng. 


Có lẽ vì vậy mà tôi không thể nào khuyên bảo được đứa em ruột 
của mình, dù tôi đã từng đưa ra nhiều lời khuyên, hướng dẫn cho 
những người khác tìm tòi học hỏi. 


Tôi thấy nhờ đam mê dẫn đường cho mình mà tôi tìm được hướng 
đi, tìm được ý nghĩa cuộc đời. Tôi thấy mình sống tốt hơn và hài 
lòng với bản thân mình. Nên tôi muốn em tôi cũng cảm thấy hài 


lòng với cuộc sống của nó. Tôi thúc giục nó đào sâu tìm hiểu, theo 
đuổi đam mê. 


Nhưng em tôi phẩn ứng lại một cách mạnh mẽ: "Chị khác em. Chị 
biết rõ đam mê của mình. Không phải ai cũng có được may mắn 
đó. Em không biết đam mê của em là gì. Con đường của em không 
thể nào giống như chị." 


Và trong một thời gian dài tôi chứng kiến em mình loay hoay 
không lối ra, tốn thời gian vào những việc vô bổ. Không tập trung 
đọc sách học hỏi, không đi ra ngoài, không tham gia vào các hoạt 
động xã hội. Nó bảo nó không có động lực để thay đổi, không biết 
nên làm gì. Nó không biết bản thân thích gì làm sao ép nó tìm hiểu 
tìm tòi. Đâu biết bản thân cần đào sâu nghiên cứu gì thì đâu thể 
đòi hỏi dậy sớm đọc sách học hành. Bản thân không có mục tiêu, 
không có đích đến, thì đâu biết hướng nào mà bước. 


Đối với những người đã biết được đam mê của mình thì mọi thứ 
rõ ràng hơn. Nhưng đối với những người không biết mình giỏi gì, 
không biết mình thích gì, thì cần nhiều thời gian. 


Với những em học sinh, có thể từ từ tìm hiểu chính mình qua các 
chương trình trắc nghiệm tính cách, các phương pháp tìm hiểu bản 
thân. Hoặc thử tham gia tương tác trong những môi trường khác 
nhau, thử học các lớp kỹ năng thuyết trình, lớp học vẽ, lớp nhiếp 
ảnh sơ đẳng, các khóa học về lập trình, những trò chơi giáo dục. 
Mục đích là thử tất cả những bộ môn, ngành nghề thực tế khác 
nhau để xem mình hợp với cái nào nhất, và có được ý niệm để tiếp 
tục đào sâu tìm hiểu nó. 


Nhưng đối với những người đã ra trường đi làm, đã theo đuổi 
chuyên môn của mình từ lâu và khá khó để thay đổi ngành nghề, 
thì làm thế nào bây giờ? 


Chính đứa em tôi đưa ra câu trả lời cho bản thân nó. Một hôm em 
bảo: "Chị à, em đã biết con đường của mình rồi. Em không rõ đam 
mê của mình. Nhưng trước đây em có hứng thú về công nghệ 
thông tin. HứỨng thú xong thì tìm tòi, tìm tòi xong thì tự làm. Giờ 
thì em đang làm lập trình và thấy mình cũng khá giỏi, vì mình đã 
làm quen rồi. Em thấy cái em cần làm là cứ theo đuổi nó, hết mình 
vì nó, tìm kiếm những điểm mình yêu thích trong ngành này. Trở 


nên xuất sắc trong ngành nghề của mình, thì sau này cũng sẽ đạt 
được thành tựu, đem lại giá trị cho xã hôi." 


Tôi nhìn em mình gật gù đồng ý. Quả thật câu trả lời cho những 
vấn đề cuộc sống nằm sâu bên trong tâm hồn mỗi người. Chỉ có 
mình mới trả lời được câu hỏi của chính mình. 


Và câu trả lời cho những người như em tôi là: đặt hết tình yêu vào 
công việc của họ. 


Câu chuyện về nghệ nhân làm sushi nổi tiếng thế giới Jiro Ono là 
điển hình cho điều này. Ông là nghệ nhân sushi Nhật Bản đầu tiên 
có nhà hàng được xếp hạng ba sao của tổ chức Michelin danh 
tiếng, và được chính phủ Nhật Bản tuyên bố là nafional treasure - 
báu vật quốc gia. Khi được phồng vấn trong bộ phim tài liệu Jiro 
dreams oƒ sushi (tạm dịch: Jiro mơ về sushi) của đạo diễn David 
Gelb, ông nói: "Đã xác định con đường nghề nghiệp của mình thì 
phải hết lòng với công việc. Ta phải đam mê việc mình làm. Không 
bao giờ phàn nàn về công việc. Dành hết cả đời để đạt đến sự 
hoàn hảo. Đó là bí mật thành công và bí quyết để được vinh danh." 


Yamamoto, tác giả ẩm thực Nhật Bản, nói rằng, điều khiến Jiro 
thành công là làm việc nghiêm túc và liên tục thể hiện trình độ cao 
nhất. Ông luôn mong muốn nâng cao tay nghề, và làm việc chăm 
chỉ. Làm việc không ngừng, làm đi làm lại một thứ mỗi ngày, bất 
kể mình có vui hay không. 


Bộ phim không nói về thời trẻ của Jiro, không kể về con đường 
Jiro đến với sushi, không cho ta biết liệu Jiro thời trẻ có đột nhiên 
phát hiện ra sushi là đam mê của đời mình hay không. Nhưng qua 
cách làm việc chu đáo cẩn thận của ông, qua bao nhiêu năm kinh 
nghiệm, mà ông vẫn mày mò đi lên trên con đường làm sushi của 
mình, ta biết rằng Jiro đã đặt tất cả tình yêu của mình vào công 
việc. Ông bảo: "Tôi chỉ muốn làm sushi ngon hơn thôi. Tôi làm đi 
làm lại một thứ và tiến bộ từng chút một. Tôi cứ muốn đạt được 
nhiều hơn nữa. Tôi cứ leo đến khi lên đỉnh. Nhưng chẳng ai biết 
đỉnh nằm ở đâu." Có lẽ vì thế mà sushi của Jiro đã vượt mức đỉnh 
của nhiều người, trở thành đỉnh của thế giới. Có lẽ vì sự hết mình, 
mong muốn đạt đến sự hoàn hảo này mà những người Nhật như 
Jiro khiến cả thế giới nể phục vì tỉnh thân làm việc của mình. 


Cửa hàng sushi ở Tokyo của Jiro từng tiếp đón tổng thống Nhật 
Shinzo Abe và tổng thống Mỹ Barrack Obama. Một bữa ăn tại cửa 
hàng của ông có giá từ 30.000 yên trở lên (gần 5 triệu đồng), và số 
lượng thực khách đến ăn đông đến nỗi người ta phải đặt chỗ trước 
ít nhất là một tháng. 


Jiro đã làm sushi được 75 năm, ông nói rất khó để dừng lại. Quả 
thật, có một số người đã theo đuổi một ngành nghề, một sự nghiệp 
nào đó khá lâu và khó có thể từ bỏ tất cả để làm lại từ đầu. Điều 
thích hợp nhất là thay vì từ bỏ, hãy tập trung hết sức vào công 
việc hiện tại, đổ hết năng lượng vào công việc mình làm. Dồn hết 
tình yêu và ngành nghề mà mình đã lựa chọn. Và hãy thử nghĩ xem 
nếu bạn kiên trì, đặt cả tình yêu vào để làm cái gì đó đến 75 năm, 
thì sao mà không thành xuất sắc được chứ. Và ở đời, còn gì mãn 
nguyện hơn là được vinh danh với công việc mình làm. 


Bất kể ngành nghề gì cũng có những điểm có thể khiến ta yêu và 
ghét. Nếu ta chỉ tìm thấy ưu điểm hoặc chỉ thấy nhược điểm ở 
trong con người, ngành nghề, sự vật sự việc nào đó thì chứng tỏ là 
ta chưa hiểu đủ sâu. Giáo sư Hàn Quốc Kim Rando trong quyển 
sách Tương lai nghề nghiệp của tôi có viết: "Vấn đề đặt ra là phải 
làm thế nào để khám phá ra những giá trị còn tiềm ẩn trong bất cứ 
công việc gì, từ đó bắt tay vào và hiện thực hóa bản ngã thông qua 
công việc ấy." Nên chú tâm vào những điểm yêu thích của ngành 
nghề mình đang làm, đào sâu học hỏi nó là một cách để xây dựng 
sự nghiệp. Ta càng chuyên sâu, càng xuất sắc thì lại càng tạo được 
giá trị, càng thấy tự tin về chính mình và càng cẩm thấy yêu thích 
công việc hơn. 


Tác giả quyển sách Óc sáng suốt, Nguyễn Duy Cần, cũng nói về 
điều này với ngôn từ mộc mạc: "Những việc mà ta thường hay bỏ 
lãng, phần nhiều là những việc ta làm mà không thích. Nhưng nếu 
cứ làm đi làm lại mãi, rồi thì với thói quen, lần lần ta cũng thấy 
thú vị. Tuy trước không thích nhưng quen rồi thì việc gì cũng trở 
nên hứng thú được. Nhiều kẻ vì mục đích sinh nhau mà phải làm 
một nghề mình không thích. Nhưng chầy năm chầy tháng, thói 
quen làm cho họ lại thích nghề ấy. Có thấy được hứng thú vì công 
việc bấy giờ sẽ trở nên dễ dàng, sự chú ý đối với nghề nghiệp càng 
ngày càng tỉnh thêm." 


Không nghề nào mà không có điểm hay, có điều lý thú. Chỉ khi ta 


tìm hiểu sâu về nó, biết rõ về nó, mới thấy hay, thấy thích, từ đó 
mà sinh yêu nghề, yêu việc mình làm. Cho dù là loại công việc gì. 
Ngay cả những công việc tưởng chừng nhỏ bé vụn vặt. Như quét 
rác, như lau nhà, như bưng bê, như cọ toa lét. 


Một lần trong kỳ nghỉ của mình, từ ban công phòng khách sạn, tôi 
nhìn ra bên ngoài ngắm cảnh. Phía đối diện, một khu nghỉ dưỡng 
cao cấp đang được xây dựng. Tôi quan sát nhiều người thợ đang 
làm công việc thường ngày của họ. Người đặt gạch, người hàn sắt, 
người chuyển vật liệu. Mỗi người một việc. 


Và tôi nhớ về Yu Pang-lin, một trong những tỉỈ phú giàu nhất Hồng 
Kông. Ông từng nói rằng: "Kể cả khi cọ toilet, tôi vẫn cố gắng là 
người cọ sạch nhất." 


Và tôi nghĩ: Sẽ như thế nào nếu mỗi người thợ kia đều chăm chú 
làm việc, cẩn thận với từng viên gạch, chú ý đến từng nước sơn? 
Sẽ thế nào nếu mỗi người thợ đặt tất cả tình yêu của mình vào 
công việc, làm việc với tất cả sự say mê yêu thích? Nếu vậy, chắc 
chắn khách sạn được xây dựng lên sẽ đẹp đẽ, hoàn hảo và bền 
vững biết bao. 

Chúng ta dành trung bình từ tám đến mười hai giờ đồng hồ mỗi 
ngày cho công việc của mình. Tại sao không lựa chọn thái độ tích 
cực đối với công việc? Như Jiro, như Yu Pang-lin, như những 
người thợ xây nhìn thấy khách sạn đẹp đẽ từ viên gạch mình cầm. 
Cuộc sống của chúng ta, sự nghiệp của ta sẽ như thế nào nếu ta 
đặt tất cả tình yêu của mình vào đó? 


Dốc hết tình yêu cho việc ta làm, từng ngày một, lo gì không đạt 
được thành tựu. 


HỌC CÁCH ĐỂ HỎI 
"Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát nhưng nếu không hỏi sẽ dốt suốt đời" 
- Ngạn ngữ Trung Hoa 


Thiện, cậu sinh viên mới ra trường mà tôi từng giúp sửa CV tìm 


việc, gửi tin nhắn cho tôi bảo: 


- Em có được việc làm đầu đời rồi chị ơi. Mà công việc chán ngắt 
hà. 


- Ua, chán sao? 


- Việc gì mà suốt ngày ngồi trong văn phòng, cắm mặt với số liệu 
và mấy bảng tính excel không thôi. 


- Em đã hình dung công việc đầu tiên của mình ra sao? 


- Em đã nghĩ nó phải như mấy cái video clip của Google, mỗi ngày 
đi đến sở làm là một ngày vui, thoải mái vẽ ra ý tưởng đẹp đẽ sáng 
tạo. 


Nghe mà chỉ biết than trời. 


Nhưng bạn đừng nghĩ Thiện kém cồi hay ngốc nghếch. Em là 
người thông minh, có khả năng nắm bắt và giải quyết vấn đề tốt. 
Em chỉ không có cơ hội tiếp cận với môi trường công sở trước khi 
tìm việc, cũng không được hướng dẫn, trang bị kỹ lưỡng cho bước 
chuyển tiếp từ nhà trường ra thế giới thực. Nên em chưa có được 
những hình dung chuẩn xác về công việc của mình. 


Quãng thời gian từ lúc rời ghế nhà trường để ra đời tự lực cánh 
snh là thực sự khó khăn. Việc không chuẩn bị cụ thể cho cú nhẳy 
này có thể làm người trẻ bị sốc khi bước vào thế giới, đối đầu với 
bao nhiều điều lạ. Tự tìm việc làm, tự chủ về tài chính, tự đặt nền 
móng quan trọng cho những điều mang tính ảnh hưởng cả đời của 
mình: sự nghiệp, công việc, cuộc sống. 


Bên cạnh đó, xã hội hiện đại lại thiếu những tổ chức hỗ trợ, giúp 
đỡ người trẻ chuẩn bị cho các bước chuyển tiếp vào đời. Trong lúc 
chưa thể trông chờ vào những chương trình, tổ chức như vậy từ 
cộng đồng, thì việc chủ động tìm kiếm mạng lưới hỗ trợ là điều có 
thể giúp người trẻ đỡ hoang mang lạc lối. 


Người giúp được ta có thể ở ngay bên cạnh mình mà ta không hay 
biết. 


Đó có thể là cha mẹ, anh chị, cô chú họ hàng, những người bạn 


lớn tuổi hơn, hay bác hàng xóm với thâm niên mấy chục năm làm 
việc. 


Nếu biết tìm cơ hội gặp mặt hỏi thăm những người đó về công 
việc của họ, chia sẻ chuyện vui buồn công sở, con đường tìm việc 
và sự nghiệp của mình, thì Thiện và những người bạn như mình 
có thể chuẩn bị tốt hơn cho bản thân trên con đường tìm việc. 


Miễn sao cách hỏi lịch sự và bảy tỏ quan tâm đích thực, thì hầu 
hết những người đã từng trải qua thời trẻ tuổi đều sẵn sàng dành 
ít thời gian để chia sẻ. Ai cũng muốn được làm người tốt, muốn có 
cảm giác là mình có ích. Chỉ cần chuẩn bị khéo léo khi đặt câu hỏi. 


Trong quyển sách Getfing from college to career (tạm dịch: Từ đại 
học đến sự nghiệp), tác giả Lindsey Pollak có chia sẻ cách thực 
hiện một information interview - buổi hẹn gặp để phỏng bấn thông 
tin trước khi tìm việc. Sách viết rất chỉ tiết từ cách tìm kiếm 
những người phù hợp để hỏi, đến cách viết tin nhắn, gửi email hỏi 
thăm, đến việc chuẩn bị cho buổi hẹn gặp với bảy bước gồm: xác 
nhận thông tin một ngày trước buổi hẹn, chuẩn bị phục trang và 
mang theo những gì, đến nơi sớm hơn giờ hẹn 15 phút, bắt đầu 
một cách ấn tượng, kết thúc buổi gặp thế nào và viết thư cảm ơn 
sau đó. Những lời khuyên trong sách rất hữu ích cho sinh viên sắp 
hoặc mới ra trường. 


Nhưng cần hỏi gì trong những buổi hẹn gặp như thế? 


Kinh nghiệm của tôi là, bạn có thể hỏi những câu đơn giản để tìm 
hiểu về môi trường làm việc, như: 


- Công việc đầu tiên của anh/chị/cô/chú ra sao, anh/ch]/cô/chú có 
nghĩ rằng đó là công việc tốt không? 


- Anh/chị/cô/chú có thể chia sẻ cho em/cháu một số mẹo tìm việc 
không? 


- Nghề nghiệp hiện tại của anh/ch]/cô/chú là gì? 


- Điều gì anh/chị/cô/chú thích và không thích trong công việc của 
mình? 


- Điều gì anh/chị/cô/chú ước rằng mình đã biết lúc bằng tuổi em/⁄ 


cháu? 


Việc sử dụng các buổi hẹn gặp để tìm kiếm thông tin như thế này 
cũng có thể được áp dụng trong những trường hợp khác. Ví dụ, 
bạn đang thích một nghề nào đó nhưng không biết mình có phù 
hợp với nó hay không. Làm sao biết chắc là công việc đó đúng như 
mình tưởng tượng. Có thể bạn có hứng thú với một lĩnh vực ngành 
nghề nào đó bởi vì bạn biết ai đó làm trong nghề này, nghe nói về 
ngành này, hoặc có dịp tiếp xúc sơ lược với nó. Nhưng đó cũng chỈ 
là một vài ấn tượng ban đầu, những ý niệm chung chung. Từ bên 
ngoài, ta chưa thể nào biết được những ưu điểm và khó khăn của 
ngành, chỉ thấy được bề ngoài hào nhoáng, mà chưa biết được 
những mặt trái, góc khuất, những thách thức, những bất lợi vất vả 
đặc thù riêng của ngành. 


Không ít bạn trẻ nói với tôi rằng em rất thích làm du lịch, được đi 
nhiều, tiếp xúc với nhiều người, hiểu biết về phong tục, văn hóa, 
vân vân. Nhưng họ không biết rằng người làm du lịch như làm dâu 
trăm họ, chín người mười ý, phục vụ người khác, ngày nghỈ ngày 
lễ đều phải làm việc trong khi người khác đang vui chơi nghỉ ngơi. 
Một số bạn khác không thích công việc văn phòng, thích làm nghề 
tự do, những nghề đang lên, có vẻ khá hấp dẫn như chụp ảnh, viết 
lách, làm phóng viên báo chí... Nhưng những nghề không làm việc 
trong văn phòng thì cần có sức khỏe, lúc nào cũng phơi mặt ngoài 
đường, đi sớm về tối không có giờ giấc cụ thể. Mặt khác, làm việc 
tự do có khó khăn riêng là không có cấp trên hỗ trợ, mà chỉ có 
khách hàng tạo áp lực. Nhiều khi không ai hướng dẫn, không ai 
chịu trách nhiệm thay cho mình, thu nhập lại không ổn định, tài 
chính bấp bênh. Không có hiểu biết về ngành, không có đam mê 
với nghề, không có ý chí mạnh mẽ, làm sao trụ lại những lúc khó 
khăn. 


Đối với những trường hợp như vậy, chỉ là sự thích do ý chủ quan 
của bản thân mà chưa có tìm hiểu. Nên sau này giả sử được nhận 
vào làm, nếu ý chí tốt thì trụ vững, không thì lại bỏ nghề và lang 
thang lạc lối như cũ. Do vậy, điều ta có thể làm để giảm bớt 
những cú sốc này là tìm những người trong ngành mình biết, hoặc 
nhờ quan hệ bạn bè, người quen giới thiệu, để hẹn gặp những 
người làm trong lĩnh vực này, và hồi thăm thông tin. 


Những câu hỏi tham khảo là: 


- Anh chị bắt đầu sự nghiệp của mình trong lĩnh vực này như thế 
nào? 


- Gông việc thường ngày của anh chị là gì? 
- Ưu và nhược điểm của công việc này theo anh chị là gì? 


- Để làm tốt công việc này/thành công trong lĩnh vực này thì cần 
những kỹ năng, tố chất gì? 


- Anh chị có lời khuyên nào cho người mới vào nghề không? 


Một cách khác tuy không thường xuyên được sử dụng nhưng rất 
hữu ích là tìm kiếm ai đó có thể cho mình đến thăm văn phòng làm 
việc của họ. Những buổi tiếp xúc thế này giúp bạn hiểu rõ hơn về 
môi trường công sở và chuẩn bị tốt hơn cho công việc tương lai. 
Những cơ hội để tìm hiểu thêm về công việc mình muốn làm là ở 
mọi nơi. Chỉ cần chủ động, bước ra khỏi vòng tròn an toàn của 
mình và hỏi, tìm kiếm sự giúp đỡ, sẽ luôn có ai đó giúp bạn. 


Công việc là một hành trình khổ luyện. Tìm kiếm công việc mình 
yêu thích cũng là một quá trình gian khổ. Khi chuẩn bị kỹ, ta sẽ 
tránh được rất nhiều những bối rối, thất vọng hay khủng hoảng 
sau này khi bước vào thế giới. 


Và dù cho đã tìm ra được công việc mình yêu thích, đừng nghĩ đó 
là hết. Công việc ta yêu thích bây giờ có thể sau này sẽ không còn 
phù hợp. Cứ sau mỗi chặng đường ta lại thay đổi, lại lớn lên. Đó là 
lúc cần xác định lại hướng đi mới cho công việc. Nhận lấy nhiều 
trách nhiệm hơn, tìm kiếm cách thức để làm mới công việc, 
chuyển sang một vị trí khác, phòng ban khác. Hoặc lựa chọn thay 
đổi công ty, tìm kiếm môi trường làm việc khác. Điều đó là tất yếu. 
Ta phải liên tục định hướng nghề nghiệp trong suốt quá trình phát 
triển của mình. 


Hướng nghiệp là công việc cả đời. 


wxww% 


SỨC MẠNH CỦA THÓI QUEN 


"Mỗi buổi sáng ở châu Phi, một con linh dương thức giấc. Nó biết 
nó phải chạy thoát khỏi con sư tử nhanh nhất, nếu không nó sẽ bị 
giết. Mỗi buổi sáng ở châu Phi, một con sư tử thức giấc. Nó biết nó 
phải chạy nhanh hơn con linh dương chậm nhất, hoặc nó sẽ chết 
đói. Không quan trọng bạn là sư tử hay linh dương. Khi mặt trời 
lên, bạn đều phải chạy." 


- Christopher McDougall 


Tôi gặp Nicole trong một khu nghỉ dưỡng ven biển. Cô gái chỉ mới 
ngoài ba mươi này đã trải qua tuổi trẻ của mình ở khắp nơi trên 
thế giới. Làm việc trong ngành khách sạn tại Pháp, làm nhiếp ảnh 
gia ở Canada, nghỉ việc để đi trượt tuyết vài tháng ở Nhật, lang 
thang nhiều năm tại châu Á, và giờ đây cô đang làm huấn luyện 
viên lặn bình dưỡng khí tại Koh Tao - Thái Lan. 


Hóm hỉnh, hài hước, nói chuyện có duyên và rất thông minh, 
Nicole dễ dàng chiếm được tình cảm của người đối diện. Gặp nhau 
khi đều đang đi du lịch một mình và rất tâm đầu ý hợp, chúng tôi 
cùng đi khám phá những hòn đảo miền Nam Thái Lan. Sau những 
xã giao ban đầu, Nicole tâm sự nhiều hơn với tôi về cuộc sống rày 
đây mai đó của mình. Cô có những trải nghiệm tuyệt vời với 
những ngày chu du thế giới. Những ẩn sâu bên trong cô là những 
băn khoăn và thất vọng. Băn khoăn về sự nghiệp của chính mình 
khi đang ở tuổi ba mươi, khi bạn bè mình ai cũng có công việc 
thăng tiến, tài chính vững chãi, gia đình ổn định. Thất vọng về bản 
thân, về việc không sống hết khả năng mà mình có. Và cả lo lắng 
cho tương lai sắp đến. 


Tôi đã tự hỏi, tại sao một con người tài năng như Nicole lại chấp 
nhận làm một huấn luyện viên lặn biển bình thường, sống cuộc 
đời tà tà ở một xứ sở nhiệt đới thế này, để rồi phải thất vọng và 
buồn bã về cuộc đời mình. Đi với cô một thời gian, tôi mới hiểu 
được tại sao. Cô dành nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống hơn 
là mài giũa năng lực của mình. Những ngày lang thang hết quán 
bar này đến vũ trường nọ, những đêm ăn chơi tiệc tùng đến sáng, 
về nhà lúc mặt trời mọc và thức dậy lúc xế chiều. Lối sống không 
lành mạnh với nhiều thói quen xấu đã khiến Nicole trông già hơn 
tuổi của mình, và khác rất xa so với con người mà cô mong ước 
trở thành. 


Nicole bảo cô biết cô cần thay đổi bản thân. Tránh xa những người 
bè nhiều hơn bạn. Tránh xa bia rượu. Ngưng hút thuốc. Đưa cơ 
thể trở lại cân nặng phù hợp. Sống lành mạnh và làm những điều 
thực sự ý nghĩa với bản thân. Nhưng cô bảo cô không thể, thói 
quen đã quá lâu, cô không đủ động lực để thay đổi. 


Nicole làm tôi nhớ tới Sunny, anh chàng người Ấn tôi từng gặp 
trong một cửa hiệu bán đồ lưu niệm tại Chiang Mai - Thái Lan. 
Anh có khả năng lý luận, thuyết phục đáng kinh ngạc và có nhiều 
tài lẻ khác về chữa bệnh phương Đông, châm cứu bấm huyệt. 
Trong một cuộc tranh luận, tôi phải chịu thua vì khả năng tranh 
luận của anh. Anh chàng đắc thắng: "Bạn là người viết thì bạn 
phải giỏi lý luận hơn tôi chứ, tôi chỉ là một kẻ bình thường thôi." 
Anh không bình thường, anh rất khôn ngoan và nhiều kỹ năng. 
Nhưng anh ở đó, chấp nhận làm một người bán hành lưu niệm ở 
một khu du lịch nhỏ. Anh không hài lòng với cuộc sống của mình. 
Anh muốn phát triển công việc kinh doanh. Vậy mà anh đã ở đó 
được hơn năm năm rồi. 


Tôi gặp không biết bao nhiều người như Nicole, như Sunny trong 
cuộc sống, và trên bước đường lữ hành. Là Bi, cô bé tôi quen từ 
thời cấp ba với những bức vẽ xinh xắn dễ thương và mong ước trở 
thành họa sĩ. Là Cecilia, cô bạn người Hồng Kông với óc thẩm mỹ 
tuyệt vời và đam mê trang trí nội thất. Rất giỏi, rất thông minh, có 
năng khiếu. Nhưng vấn đề chung của họ là không cố gắng hết sức. 
Họ không dành thời gian để chăm lo phát triển tiềm năng của 
mình. Họ để ngày tháng trôi qua trong những việc lặt vặt manh 
mún ngày thường, họ để mình chìm vào những thói quen xấu. 


Tôi thấy tiếc cho họ, những người sống dưới khả năng của mình. 
Không thực sự phấn đấu để trở thành phiên bản tốt nhất của chính 
mình. Lựa chọn một cuộc sống làng nhàng, thoải mái. Sẽ chẳng có 
gì để nói nếu họ cảm thấy hạnh phúc. Nhưng điều đáng nói là lối 
sống đó khiến họ bất mãn với chính mình. Họ biết mình có thể 
sống tốt hơn. Có một sức khỏe tốt hơn. Một sự nghiệp đúng như 
mình mong ước. Vòng tròn quan hệ lành mạnh hơn. Một cuộc đời 
ý nghĩa hơn. 


Nhưng họ không làm điều đó. Họ sống trong vòng an toàn của bẳn 
thân, của những điều quen thuộc, những thói quen cũ. Lặp đi lặp 
lại một cái vòng lẩn quẩn. Mãi vẫn không sống được đến tận cùng 


với chính mình. Họ không đủ can đảm để thay đổi, để rồi cảm giác 
thất vọng về chính mình. 


Ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống. Liệu sống như vậy có làm họ 
mãn nguyện chăng? 


Thói quen có sức mạnh khủng khiếp. Con người ta hoạt động cả 
đời dựa trên thói quen. Trong quyển 10% Happier (tạm dịch: 10% 
hạnh phúc hơn) của tác giả Dan Harris có câu: "Chúng ta sống trên 
đời này về cơ bản chỉ là hành động dựa những khuôn mẫu thói 
quen, dựa trên điều kiện sống của chính mình." Và gieo thói quen 
thì gặt tính cách, gieo tính cách thì gặt số phận. Nếu thay bớt 
những khoảng thời gian ăn chơi vô ích giải trí đời thương bằng 
những lúc nghiên cứu tìm tòi nâng cao năng lực, chắc cuộc sống 
của nhiều người đã khác đã khác xa. 


Trong quyển Bad Habit No More - 25 Steps to Break any Habit (tạm 
dịch: Không còn thói quen xấu - 25 bước để thay đổi bất kỳ thói 
quen nào) của S.J.Scott, tác giả có đưa ra các cách thức để bỏ đi 
một thói quen xấu và thay vào đó bằng thói quen tốt. Ông đề cập 
đến những bí quyết hữu ích mà chúng ta vẫn biết nhưng thường 
bỏ qua. Đó là thay đổi từng thói quen một, cố gắng duy trì trong 
vòng 30 ngày (một số nguồn khác là 21 ngày), thiết lập mục tiêu. 
Và điều quan trọng là bắt đầu bằng một bước nhỏ dễ dàng. 


Ví dụ, một số người muốn từ bỏ việc hút thuốc lá. Họ nghĩ đến 
việc hút điếu thuốc cuối cùng, và ngày hôm sau không hề hút điếu 
nào. Điều này dẫn đến sự thèm khát cực độ và cơ thở đôi khi 
không cưỡng lại được. Để rồi khi thèm quá họ hút một điếu, và 
tung hê lên, bực bội với chính mình. Rồi họ cho rằng việc bỏ hút 
thuốc của mình đã thất bại, và sau cùng quay trở lại thói quen xấu 
như cũ. Thay vào đó, điều dễ dàng hơn là giảm thói quen xấu này 
một cách từ từ. Nếu trung bình hút 10 điếu một ngày thì có thể bắt 
đầu bằng cách ngày hôm sau quyết tâm chỉ hút 7 điếu. Tuần sau 
mục tiêu 5 điếu. Tuần sau nữa 3 điếu. Tuần kế tiếp 2 điếu. Cứ như 
thế giảm dần đến tháng sau thì bỏ hẳn thuốc lá. 


Hoặc một số người muốn tạo thói quen chạy bộ mỗi sáng. Điều 
nhiều người làm là quyết tâm rất cao độ khi mới bắt đầu. Buổi 
sáng dậy thật sớm và xỏ giày vào chạy. Họ chạy nhanh, chạy liên 
tục, chạy không ngừng nghỉ, chạy cả tiếng đồng hồ. Cẩm giác rất 


thỏa mãn, rất sảng khoái. Nhưng ngày hôm sau tỉnh dậy, điều 
thường xảy ra là chân tay ta đau buốt ê ẩm không nhấc lên được. 
Vài ngày sau nữa chân vẫn còn đau. Thế là người ta bỏ luôn ý định 
chạy bộ mỗi sáng. Thật thương cho ai rơi vào hoàn cảnh đó. Nếu 
áp dụng phương pháp thay đổi thói quen, thì ta chỉ cần bắt đầu 
bằng năm mười phút chạy bộ nhẹ nhàng. Thậm chí không cần 
chạy mà chỉ cần đi bộ nhanh. Rồi từ từ nâng dần lên 15 phút, 20 
phút, 30 phút. Cứ như thế tăng dần từng chút một đến khi đạt 
được cái mốc mình muốn. Và hằng ngày hằng ngày luyện tập đều 
đặn. 


Có một câu nói rằng: Nếu bạn muốn có một kết quả khác, hãy thử 
hành động khác đi. Nếu thay thế những thói quen tiêu cực dần dần 


từng thứ một bằng một thói quen tích cực, ta sẽ tốt lên, cuộc sống 
cũng vì thế mà thay đổi. 


wxww% 


CON ĐƯỜNG NÀO TA ĐI 


"Không hành động sinh ra sự nghi ngờ và sợ hãi. Hành động tạo ra 
sự tự tin và can đảm. Nếu bạn muốn chế ngự nỗi sợ thì đừng ngồi 
ở nhà và nghĩ về nó. Hãy ra ngoài và khiến mình bận rộn." 

- Dale Carnegie 

Bình nói với tôi: "Em thực sự không biết mình nên làm gì. Nên thử 
sức với khởi nghiệp giống như đứa bạn của em, hay là tìm hiểu về 
chứng khoán đầu tư như anh của em khuyên. Em phải làm gì hả 
chị? Em đã suy nghĩ rất lâu rồi mà vẫn chưa có được quyết định." 
Tôi hỏi Bình: 

- Em năm nay bao nhiều tuổi? 

- Dạ em mười chín. 

- Em mới mười chín, cả hai ngành kia em đã thử làm chưa? 


- Dạ chưa. 


- Vậy em nghĩ em có thể biết được là mình hợp với cái gì chỉ bằng 


cách ngồi suy nghĩ hay không? 
Bình ấp úng: 


- Dạ, em hiểu ý chị rồi. Chắc em sẽ phải thử tìm hiểu một trong 
hai thứ. 


Trong các bài viết về quản trị cuộc đời, người ta thường bắt gặp 
câu chuyện về cô bé Alice trong truyện Alice lạc vào xứ thần tiên 
của tác giả Lewis Carroll. Alice gặp mèo Cheshire. Alice hỏi: 


"Xin bạn vui lòng nói cho tôi biết, từ đây tôi phải đi đâu?" 
"Điều đó tùy vào nơi bạn muốn tới" 

"Tôi không quan tâm, nơi nào cũng được" 

"Vậy đi đường nào chẳng thành vấn đề" 

"Miễn là tôi đến được một nơi nào đó" 

"Ồ, chắc chắn sẽ đến, nếu bạn đi đủ xa" 


Chuyện của Alice nói lên một triết lý: Nếu không biết điểm đến 
của mình, thì đi đường nào chẳng được. Mặt khác, Bo Bartlett, một 
họa sĩ chuyên nghiệp tại Mỹ từng vẽ tranh miễn phí trong suốt 20 
năm trước khi mỗi bức vẽ của ông đáng giá đến 50.000 USD, từng 
nói: "Bạn quyết định làm gì không quan trọng, quan trọng là mức 
độ cam kết với quyết định mà bạn đưa ra." Ở đời điều cốt yếu 
không phải là chọn con đường nào, mà là mình có đi đến cùng với 
con đường đó hay không. 


Tuổi trẻ là thời gian thử nghiệm. Người ta trưởng thành qua nhiều 
lần làm thử, vấp ngã, làm lại, và cứ như thế tiếp tục. Phải bắt tay 
vào thử thì ta mới biết được mình hợp với cái gì. Phải làm thì ta 
mới biết là mình có khả năng hay không. Dù sao khi thử thì nếu sai 
lầm ta vẫn biết được rằng cái đó thực sự không phù hợp với mình, 
và bỏ đi để thử cái khác. Nếu ta cứ ngồi nhiều ngày, nhiều tháng, 
nhiều năm, không làm gì cả thì làm sao biết được cái gì. Ít ra thử 
mà thất bại thì có được bài học. Nếu không thử, thời gian thì cứ 
trôi mải miết mà ta vẫn chưa làm được gì. 


Trong quyển sách Tuổi 20 - Những năm tháng quyết định cuộc đời 
bạn, tác giả Meg Jay kể về kinh nghiệm trong những năm tư vấn 
tâm lý cho những người trẻ ở độ tuổi 20 -29. Bà nói: "Chúng ta 
nghĩ rằng trì hoãn việc ra quyết định sẽ giữ cho các lựa chọn luôn 
mở rộng. Nhưng bản thân việc trì hoãn đã là một lựa chọn rồi." 


Tác giả Lindsey Pollak mà tôi từng đề cập cũng viết rằng: "Đừng 
nghĩ rằng bạn có thể xây dựng sự nghiệp của mình chỉ bằng cách 
ngồi trên giường ngủ và suy nghĩ thật lâu. Bạn làm điều đó bằng 
cách đặt nhiều câu hỏi và thử nhiều điều khác nhau." Cô nhấn 
mạnh: "Bất cứ lúc nào bạn thấy mình bị mắc kẹt, thất vọng, lo 
lắng, lạc lối, bối rối, nẩn chí, hay áp lực, thì với kinh nghiệm của 
tôi, câu trả lời luôn là hành động. Hãy làm một cái gì đó." 


Tôi nói với Bình những điều này, và kể em nghe câu chuyện của 
một người bạn của tôi, tên thân mật là Táo. Một hôm, Táo nhắn 
cho tôi: "Chị, tuần sau em nghỉ làm, ra Hội An mở nhà trọ cho Tây 
ba lô." Tôi hoảng hồn, hẹn em ra nói chuyện, hỏi đã suy nghĩ kỹ 
chưa. Em bảo em cũng mới nảy sinh ý định thôi, em thích đi du 
lịch, thích thú đầu tư, làm một điều mới. Em đã tham khảo ý kiến 
rất nhiều người anh lớn tuổi từng khởi nghiệp thành công. Ai cũng 
bảo cầm chắc thua lỗ. Nhưng em chịu lỗ, chấp nhận bỏ ra mấy 
trăm triệu để làm. Em nói tiền em để dành chứ chẳng ăn cắp vay 
mượn của ai. Làm lời thì ăn, làm lỗ thì học. Tôi ban đầu hơi sửng 
sốt về ý định liều lĩnh của cậu em ít tuổi vừa mới ra trường. 
Nhưng sau đó nhìn lại, gật gù nghĩ, ừ phải. Người ta có câu: 
"Khoảng cách giữa ngu dốt và hiểu biết ngắn hơn nhiều so với 
khoảng cách giữa hiểu biết và hành động." Bao nhiêu người nghĩ 
mà không làm. Còn Táo chẳng nghĩ gì nhiều, nhưng hễ có ý tưởng 
liền bắt tay vào thực hiện. Điều này phải đáng hoan nghênh. 


Một người bạn doanh nhân của tôi cũng kể về kinh nghiệm đầu tư 
của anh. Có rất nhiều cơ hội tới, mỗi cơ hội có rất ít thời gian 
quyết định. Đôi khi vì quá nhanh, quá hấp tấp mà anh quyết định 
đầu tư sai lầm. Anh mới mất vài trăm triệu vào một dự án nọ. 
Nhưng anh không hối hận. Vì lý luận của anh là: Nếu mười lần 
mình quyết làm, thì có thể là tám lần thua và hai lần thắng. Và cả 
mười lần mình đều học được điều gì đó. Nếu mỗi lần cơ hội đến, 
mình lại chần chừ lưỡng lự, không làm gì hoặc để thời gian trôi 
qua quá lâu, thì cơ hội vụt đi mất chẳng biết bao giờ có lại lần 


nữa. Đợi đến khi có đủ thông tin để ra quyết định, thì mình chỈ 
làm được hai lần trong khoảng thời gian người khác làm được 
mười lần. Và chắc gì mình thắng được cả hai lần đó. 


Thực sự là, nếu bạn đang do dự trước một quyết định, hãy hướng 
đến lựa chọn nào đem lại nhiều trải nghiệm hơn, nhiều câu 
chuyện hơn. Dĩ nhiên cần tìm hiểu thật kỹ trước những quyết định 
lớn. Nhưng đừng lo sợ trước trải nghiệm mới. 


Vì sao? Vì thà làm mà thất bại thì ta còn học được. Điều đó còn tốt 
hơn chán vạn lần căn bệnh mà nhiều người mắc phải cả đời: Thiếu 
hụt khả năng hành động. Nghĩ sau này lập gia đình có con cái, sẽ 
nói thế nào với con? Nói: Cha đã từng theo đuổi đam mê của mình, 
đã từng khởi nghiệp, từng thử làm nghề này nghề nọ. Hay là nói: 
Cha đã từng nghĩ tới việc làm cái này cái khác, thay đổi cuộc đời, 
nhưng mà cha đã quá sợ hãi để bắt đầu. Bạn chọn cách nào? 


Có một câu nói là: Con đường dài nhất là con đường từ cái đầu 
đến bàn tay. Ý tưởng nhiều vô kể. Nhiều người có những ý tưởng 
rất tốt. Nhưng có rất ít người biến được ý tưởng thành hiện thực. 
Một người bạn của tôi từng nói: "Khi ai đó tâm sự với tôi về ý 
tưởng này khác, tôi chỉ bảo: Nghe tuyệt lắm, hãy làm đi. Tôi không 
bảo khó, bảo sẽ thất bại, hay bàn lùi. Cứ để họ thực hiện. Hành 
động chứng minh tất cả." 


Nhà văn Trung Quốc Lỗ Tấn có câu: "Trên mặt đất vốn làm gì có 
đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi." Nếu không đi thì 
đường ở đâu mà có. 


Cho nên, câu khẩu hiệu của Nike là: Just do it. Hãy làm đi. Làm bất 
cứ điều gì. Vì tuổi trẻ chỉ có một lần. Thời gian trôi qua là không 
quay lại. Thay vì chần chừ, đắn đo, sợ hãi, tại sao lại khong thử 
bước ra ngoài, và làm điều có ích. Còn nói theo cha ông ta ngày 
trước, thì học đi đôi với hành. Đi học, đọc sách, tiếp thu kiến thức 
là một chuyện, phải hành động, phải thực hành, mới khiến kỹ 
năng của ta khá lên. 


Việc thiếu sót năng lực hành động có thể hạn chế người trẻ hòa 
nhập vào thế giới. Mà để phát triển khả năng hành động, không 
cần phải làm øì lớn lao, mở nhà trọ hay mở công ty. Chỉ cần bắt 
đầu từng bước nhỏ một. 


Hãy làm gì đó. Đừng ngồi yên. 


wxww% 


EM KHÔNG TỰ CỨU THÌ AI CỨU EM 
"Kể tự giúp mình thì trời sẽ giúp cho." 
- Khuyết danh 


Trong quyển sách mà tôi yêu thích, Nơi dòng sông chảy qua của 
Norman Maclean, có kể về hồi ức gia đình của nhà văn Mỹ này. 
Một câu chuyện cảm động về tình cảm gia đình, tình anh em, tình 
yêu với thiên nhiên châu Mỹ hùng tráng và dữ dội. Những con 
người mạnh mẽ, dũng cảm, hòa mình với thiên nhiên và chỉnh 
phục thiên nhiên. 


Sách hay một cách nhẹ nhàng, phù hợp với những người muốn tìm 
hiểu về văn hóa Mỹ. Nhưng điều làm tôi nhớ nhiều hơn về quyển 
sách, là khi gấp lại, tôi không dứt khỏi được cảm giác bứt rứt, tiếc 
nuối về cái chết của nhân vật người em trai. Nhân vật này lấy 
nguyên mẫu từ em trai ruột của chính tác giả. Đây là một phóng 
viên rất xuất sắc. Tài năng, cá tính, ngang tàng, mạnh mẽ, vừa đẹp 
đẽ và tinh tế như một nghệ sĩ, lại phóng khoáng oai hùng kiểu 
những con người thời kỳ khai hoang mở cõi. 


Nhưng cái kết của sách, cũng như ngoài đời thật, người em tên 
Paul Maclean bị đánh chết ở một góc phố nhỏ tại Chicago. Cảnh 
sát nghi ngờ nguyên nhân là vì những khoản nợ do bài bạc và có 
mối quan hệ mờ ám với xã hội đen. Cái chết của người em trai 
thân thiết là nỗi ám ảnh lớn ảnh hưởng sâu đậm đến cuộc đời 
Norman sau này. 


Điều khiến tôi băn khoăn là những rắc rối của Paul đã được nhìn 
thấy từ trước đó rất lâu. Trong sách, Norman từng kể về việc vào 
trại tạm giam để bảo lãnh Paul ra tù vì tội uống rượu và quậy phá. 
Khi ông đề nghị giúp đỡ, Paul cúi mặt im lặng, từ chối không nói 
øì cả. Hoàn toàn im lặng và chỉ ngẩng đầu lên khi chắc rằng 
Norman không nói gì nữa. Thái độ này làm tác giả nhớ đến tính 
cách cứng rắn của người em đã được hình thành từ bé, khi bị 
người cha ép ăn cháo yến mạch. Ông kể: "Từng buổi sáng trôi qua, 


tôi và mẹ tôi kinh hãi chứng kiến vị mục sư Scotland cố ép đứa 
con nhỏ của mình ăn cháo bột yến mạch. Cha tôi cũng kinh hãi, lúc 
đầu là vì đứa con ruột của ông không chịu dùng thức ăn của Chúa, 
và sau một thời gian là vì đứa con nhỏ xíu của ông tỏ ra cứng rắn 
hơn ông. Khi vị mục sư nổi điên lên, đứa bé cúi đầu trên đĩa thức 
ăn và chắp tay như thể cha nó đang đọc kinh trước bữa ăn. Chỉ có 
một biểu hiện cho thấy nó cực kỳ giận dữ: môi nó sưng lên. Cha 
tôi càng phát hỏa thì món cháo càng nguội lạnh. Cuối cùng thì cha 
tôi bùng nổ." Và khi tác giả cố lựa lời để đề nghị giúp đỡ lúc Paul 
đang gặp rắc rối, điều ông đối mặt là cái cúi đầu tương tự. 


Tôi có đứa em họ, nói theo thành ngữ tiếng Anh, thì nó là "black 
sheep of the family - chỉ một thành viên bất thường, kỳ quặc và 
đem lại tai tiếng cho gia đỉnh". Trong nhà ai cũng bảo nó là đứa có 
tài. Từ hồi nhỏ, nó đã để lộ năng khiếu hội họa trời cho và mọi 
người đều tin tưởng nó sẽ có một tương lai xán lạn khi đi theo 
ngành thiết kế. Nhưng không hiểu sao thời trưởng thành của em 
họ tôi là một thảm họa. Nó luôn rơi vào cảnh thất nghiệp và nợ 
nần. Mỗi lần như vậy nó đều mượn tiền hết người này tới người 
khác không chừa một ai. Một hôm, tôi có việc ghé qua nhà nó, thấy 
trên tường ghi những dòng chữ tự nhắc nhở bản thân: "Dậy sớm 
ngồi thiền" - "Đọc nhiều sách, không chơi game" - "Giặt quần áo 
ngay khi tắm xong" Bỗng nhiên thấy tội nghiệp, hóa ra nó cũng có 
chút suy nghĩ, biết tự nhắc nhở động viên chính mình. Nhưng rồi 
hết lần này tới lần khác cho nó mượn tiền, tiền thì một đi không 
trở lại mà cuộc sống của nó thì mãi chẳng thấy khá hơn. Cả gia 
đình dòng họ tôi đã nhiều lần tìm cách vực em tôi dậy mà vẫn thất 
bại. Ngay cả người kiên nhẫn nhất với nó là chú tôi giờ cũng lắc 
đầu bỏ mặc. 


Nghĩ đến những người như em họ tôi, đến em trai của Norman 
Maclean, tôi tự hỏi gia đình hay bạn bè của họ có thể làm được gì? 
Hầu như là không gì cả. Những người như vậy, tận sâu bên trong 
họ cực kỳ yếu đuối và nhạy cảm. Họ không muốn được cứu, họ từ 
chối sự giúp đỡ. Khi có ai đó nói gì đến họ thì họ hoặc im lặng cho 
qua hoặc nổi nóng cự cãi. Rốt cuộc con người luôn trưởng thành 
theo cách của anh ta. Người khác, dù thân thiết thế nào, cũng khó 
mà can thiệp được. 


Một người em khác của tôi bảo rằng hồi nó bị trầm cảm vì thất 


tình, nó đã chìm trong tuyệt vọng vào vũng lầy cảm xúc, lần quấn 
không lối thoát. Đã có những lúc nó rất muốn được cứu thoát khỏi 
cái hố mà nó đã sa vào. Nó rất mừng vì rốt cuộc cũng đã sáng mắt 
ra và tự kéo mình lên được. Rồi nó hỏi tôi: "Không biết những 
người như vậy, có khi nào họ mong muốn được giúp đỡ mà không 
được. Không biết có khi nào họ đang kêu cứu mà mình không biết. 
Và không biết liệu mình có thể làm gì để giúp đỡ họ không? 


Trong quyển Nơi dòng sông chảy qua, tác giả cũng tự hỏi mình 
một câu tương tự. Ở cuối truyện, tác giả kể Paul bị đánh đến chết 
bằng báng súng và vứt xác vào một hẻm nhỏ. Cái chết làm người 
cha của ông không bao giờ đi vững được nữa. Một lần, cha ông 
hỏi: "Con có nghĩ là lẽ ra, cha đã có thể giúp nó?" Norman trả lời 
ông cũng bằng một câu hỏi: "Cha có nghĩ là lẽ ra, con đã có thể 
giúp nó?" 


Nhưng câu trả lời của tôi là không. Với đứa em họ của tôi, dù cả 
gia đình đưa tay ra cứu cho nó thoát khỏi nợ nần hết lần này đến 
lần khác, nó lại ngựa quen đường cũ. Với Paul, anh đã từ chối sự 
giúp đỡ ngay cả khi anh cần nó nhất. Người ta không thể cứu một 
người không tự cứu chính mình. Bản thân người đó không tự nỗ 
lực thì không ai có thể giúp họ được. 


Như bao nhiêu người khác trên đời. Một bạn trẻ phát hiện ra mình 
gay nhưng không chấp nhận bản thân mình và rơi vào trầm cảm vì 
mặc cẩm tự ti. Một người đàn ông mập đến 100 ký mà vẫn không 
lên kế hoạch giảm cân. Một cô gái yêu người đàn ông đã có gia 
đình, rồi có con với anh ta, bị anh ta chửi rủa đối xử thậm tệ mà 
vẫn không từ bỏ. Một cậu bé khép kín im lặng mải mê cá độ bóng 
đá, chán nản khi làm việc và lười biếng không muốn lao động. 
Trong quá trình tư vấn hướng nghiệp, có không ít trường hợp 
người nhà của họ nhờ tôi giúp đỡ, tư vấn. Nhưng tôi luôn thấy 
rằng: Rất khó để giúp nếu người được giúp không chịu hợp tác. 
Chỉ mình mới cứu được mình. 1 


Điều mà họ thiếu là nắm thế chủ dộng để thay đổi cuộc đời. Đối 
với tôi, nguyên tắc thành công đến từ một điều cơ bản: sống trong 
thế chủ động. Cần gì thì lên tiếng. Muốn gì thì đấu tranh. Kiến 
thức do học tập. Thành tựu nhờ lao động. Chẳng có cái gì ở trên 
đời này tự nhiên mà có. Chủ động lèo lái thì mới có cơ may đưa 
con thuyền cuộc đời cập bến bờ mơ ước. Dù sóng gió, dông bão 


xảy ra trên hải trình vạn dặm, có giữ vững bánh lái, cầm chắc tay 
chèo thì mới đến được đất liền. Sống mà không viết tự cứu lấy 
mình, sống thụ động buông thả, thì cũng giống như một con bè 
trên dòng nước lớn, để mặc sóng gió xô đâu trôi đó, được chăng 
hay chớ, rồi sẽ mệt nhoài vì dông bão cuộc đời. 


Cách sống thụ động có nhiều biểu hiện. Như một trường hợp mà 
tôi từng hỗ trợ là một kiể. Khuyến khích là được sách thi lúc đọc 
lúc không. Hướng dẫn xong cũng không biết nói lời cảm ơn. Biết 
tôi có rất nhiều sách mà không mở lời mượn. Không bao giờ chủ 
động trò chuyện cập nhật tình hình. Đợi khi nào tôi hỏi thăm mới 
lên tiếng. Nếu tôi không hỏi cũng không biết là em ấy đang gặp 
khó khăn để tìm cách giúp đỡ. 


Nguồn lực trong đời không thiếu. Người tốt ở đời rất nhiều. Không 
lên tiếng chẳng ai biết mà giúp. Chẳng xuống nước thì không thể 
biết bơi. Sống thụ động thì chẳng khác gì đời cây cỏ. Như thế khác 
nào tự đào hố chôn mình. Sống ở thế chủ động là chủ động học 
tập, chủ động hỏi han, chủ động giúp đỡ người khác, chủ động gợi 
ý người khác giúp đỡ mình, chủ động cứu giúp mình. Chứ em 
không cứu mình thì ai cứu được em. 


wxww% 


TÌM KIẾM BỘ LẠC CỦA BẠN 


"Rốt cuộc thì con người là tất cả những gì bạn có, họ sẽ là phần 
đem lại sự mãn nguyện lớn nhất cho cuộc đời bạn." 


- Christine Hassler 


"Em thấy mình như người của hành tỉnh khác vậy chị ạ!" Em bắt 
đầu câu chuyện với tôi như thế. 


"Em thấy mình không hề giống những người xung quanh. Bạn học 
cùng thời với em giờ không thể trò chuyện được nữa vì tụi nó có 
những mối quan tâm quá khác, thời trang mỹ phẩm nam nữ yêu 
đương. Đồng nghiệp ở sở làm thì đi làm về rồi bia bọt nhậu nhẹt, 
không thích công việc của mình nhưng vẫn cố ở lại vì không biết 
làm gì khác, hằng ngày lê đến sở làm như những cái xác biết đi." 


"Ở lớp đào tạo lãnh đạo em đang học toàn những người giỏi, 
nhưng cũng chỉ nói chuyện lập nghiệp, chuyện kinh doanh lợi 
nhuận. Muốn nói chuyện văn hóa, giá trị sống liền bị gạt đi, bảo 
cứ phải lo kinh tế trước đã. Gia đình thì thấy em có công việc 
lương cao, ổn định, còn có gì để mà phàn nàn." 


Em bảo những lúc mọi người có chuyện thì thường tìm đến em để 
nhờ khuyên nhủ. Còn khi em cần thì chẳng có ai. Muốn nói, muốn 
kể, mà không biết kể với ai. Mà có nói cũng chẳng thấy ai hiểu 
mình. Nên đành im lặng vậy thôi. Đôi khi thấy mình cô đơn lạc 
loài trong cuộc đời này. 


Em nói: "Chị biết không, có những ngày mọi thứ bên trong em đè 
nén, chẳng có ai để trò chuyện. Em ra bờ sông ngồi một mình, tự 
nói chuyện với chính mình, nhìn sông nước cây cỏ cho lòng đỡ cô 
đơn." 


Em nói: "Em cân nhắc rất lâu mới nhắn tin cho chị. Đây là lần đầu 
tiên em chủ động hẹn một người lạ để nói chuyện. Không hiểu vì 
sao em lại có cảm giác thoải mái kể cho chị nghe câu chuyện của 
mình. Em vốn là một người rất khép kín và kỹ tính trong các mối 
quan hệ." 


Tôi nhìn em, thấy dâng lên một nỗi đồng cảm. Nhớ những ngày 
ngồi giữa một đám đông nói cười, mà trong lòng thấy sao trống 
trải mênh mang. Thấy lạc loài như một hành tỉnh cô đơn, xoay 
xoay trong thiên hạ rộng lớn. Như một tẳng băng đơn độc trôi dạt 
trong đại dương bao la. 


Tôi nhìn em, nghĩ về những gì đang diễn ra, nhớ về điều mà một 
người thầy tôi từng nói: "Một thời đại của những giá trị bị đảo 
lộn." Những thứ tầm thường giải trí rễ tiền thì lại lên ngôi, còn 
những điều chân giá trị thì lại lặn xuống dưới. Người ta nhìn nhau 
qua vẻ bề ngoài, chạy theo vật chất, theo chủ nghĩa hưởng thụ, 
hoặc chìm đắm vào những thú vui khoái lạc thoáng qua. Tự hỏi cái 
gì đang diễn ra vậy, mọi người đang làm gì vậy, có vấn đề gì với 
thế giới này vậy. Tôi đã thấy bao nhiêu người quanh mình bị cuốn 
theo cái vòng xoáy dữ dội đó. Thấy bất lực vì tiếng nói của mình 
thì quá nhỏ bé. Nhiều khi chỉ muốn bỏ đi, lên núi xây một cái chòi, 
sống giữa thiên nhiên cây cỏ. 


Nhưng giờ tôi đã không còn muốn bỏ đi nữa. Tôi đã tìm thấy được 
"bộ lạc" của mình. Sống trong một vòng tròn an lành của những 
người thầy, người bạn. Đã gặp bao nhiêu người tử tế, thấy được 
bao nhiêu tấm lòng chân thành, tốt đẹp trên đời. Đã tìm thấy 
những người cùng chia sẻ giá trị sống của mình. Đã xây dựng được 
một cộng đồng của riêng mình. 


Tôi muốn nắm lấy tay em mà nói, rằng em không chỉ có một mình, 
rằng em không cô đơn. Rằng có rất nhiều người giống em, chỉa sẻ 
những suy nghĩ như em. Rằng lòng tốt, sự tử tế, chân thành vẫn 
hiện hữu trên cuộc đời này. Rằng tôi đã tìm được bao nhiêu người 
tốt, tốt hơn mình nhiều lắm, chỉ cần mình lên tiếng, là họ sẵn sàng 
dang tay ra nâng đỡ. Tôi đã tìm được ngôi nhà của mình, vòng tròn 
những người giống mình. Những người nhận ra vấn đề với thế 
giới, và đang cố gắng từng ngày chung tay làm cuộc sống trở nên 
tươi sáng hơn. Nên em đừng nản chí. Cứ tìm rồi sẽ thấy. 


Nhớ thời cách đây vài năm trước, một phiên bản của tôi hướng nội 
và rụt rè. Tôi ít khi ra ngoài, đi học đi làm về rồi ở nhà, chỉ tham 
gia những hoạt động thể thao đơn lẻ. Không có nhiều mối quan hệ. 
Hạn chế tiếp xúc với nhiều người. Tự cho mình là một kẻ độc lập, 
tách rời khỏi xã hội loài người. Luôn tự tin rằng mình có thể sống 
một mình. 


Nhưng mãi rồi tôi mới nhận ra rằng con người không thể, không 
cần, và cũng không nên sống một mình. Nên tôi thử bước ra khỏi 
vòng tròn an toàn của mình. Tham gia vào hoạt động thể thao, các 
câu lạc bộ, đội nhóm. Đi đến những bữa gặp mặt, những bữa tiệc, 
những sự kiện chật ních người, những chương trình từ thiện đông 
đảo. Không phải nơi nào tôi cũng tìm thấy những người cùng chia 
sẻ giá trị sống với mình. Tôi muốn tìm những người lịch sự, hòa 
nhã, chân thành, quan tâm tới sức khỏe, đến việc sống cân bằng, 
đến tri thức và phát triển bản thân. 


Rồi tôi đăng ký vào một nhóm bơi. Gặp những người bạn thân 
thiện, cởi mở và vui vẻ. Rồi tôi tham gia vào một câu lạc bộ yoga. 
Quan tâm tới sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, lịch sự, chân 
thành và cực kỳ tử tế. Rồi tôi gặp một nhóm tập ghita, một tập thể 
gồm những người tự học, tự tìm tòi, ham hiểu biết. Người anh 
trưởng nhóm vừa dạy ghita vừa tổ chức các buổi đọc sách và xem 
phim truyền cảm hứng. Rồi tôi tham gia vào một lớp tập boot 


camp miễn phí. Những con người quan tâm đến sức khỏe thể chất, 
vui nhộn, dễ thương và nghịch ngợm. Sau mỗi giờ tập mệt muốn 
xỉu, những người bạn trong nhóm của tôi lại trò chuyện, xem xét 
lại, động viên nhau cùng tiến bộ. Mỗi khi tôi đi đâu xa về, họ chào 
đón tôi như người thân trong gia đình. 


Và tôi thấy cuộc đời của mình dần dần thay đổi. Tìm được niềm 
vui, thấy đời mình rộng mở, đủ đầy, mãn nguyện hơn khi ở bên 
cạnh những người giống mình. Tôi tìm thấy trong những cộng 
đồng như thế tình bạn và sự hỗ trợ. Tôi giới thiệu những cộng 
đồng lành mạnh đó cho nhiều người trể khác nhau. Và tôi lại có cơ 
hội gặp thêm nhiều người bạn ở đó. Nhiều độc giả của tôi đã trở 
thành bạn bè từ những buổi học yoga, boot camp chung. Tôi giới 
thiệu những giá trị hữu ích cho người khác. Và tôi nhận lại được 
rất nhiều điều quý giá cho bản thân. Vì đơn giản giúp người cũng 
là một cách để giúp mình. 


Người trẻ ngày nay không ít người khép kín, ngại giao tiếp, tiếp 
xúc phần lớn với laptop và điện thoai. Nhưng việc tìm kiếm bộ lạc 
riêng cho mình là một điều cần thiết. Khi sống hòa mình vào mọi 
người, cuộc sống trở nên thoải mái, dễ dàng và có nhiều niềm vui 
hơn. Dĩ nhiên, mọi điều trong cuộc sống phải do bẳn thân mình 
quyết định. Hầu hết công việc bạn phải tự làm. Nhưng bộ lạc của 
bạn sẽ ở đó khi bạn cần. Cho lời khuyên, sự nâng đỡ, hỗ trợ nhau 
cùng lớn lên. 


Mỗi bộ lạc có một văn hóa riêng. Phần lớn tùy thuộc vào người 
dẫn đầu. Hãy tìm kiếm bộ lạc có nền văn hóa, phong cách, giá trị 
sống mà bạn hướng tới. Đặc biệt là những nơi được dẫn dắt bởi 
những người lãnh đạo có tâm có tầm, người mà bạn thực sự quý 
mến và mong muốn trở thành trong tương lai. Vì bạn sẽ học được 
rất nhiều từ những người như vậy. 


Tôi tiếp xúc với khá nhiều đội nhóm dành cho người trễ trong quá 
trình làm việc của mình. Vũ, người bạn mà tôi từng nhắc đến, là 
sáng lập viên của câu lạc bộ sinh viên Your Club, hoạt động rất 
hiệu quả tại trường Đại học Mở Tp.HCM. Lần đầu tiên tiếp xúc với 
câu lạc bộ, tôi thật sự bất ngờ. Câu lạc bộ được tổ chức một cách 
bài bản, có ban truyền thông, ban đối ngoại, ban thiết kế... với các 
phần việc được chia cụ thể. Các em sinh viên tham gia vào câu lạc 
bộ có thể làm nhiều thứ khác nhau, từ thiết kế, quảng cáo, 


marketing, gây quỹ, đến tổ chức chương trình sự kiện. Các em 
được hướng dẫn, được thử sức với nhiều hoạt động khác nhau, từ 
đó xây dựng bồi đắp kỹ năng cho mình trong suốt quá trình học 
đại học. 


Tôi bảo Hương, người đồng sáng lập Your Club, rằng câu lạc bộ 
của bạn ấy thấy thành viên nào cũng có vẻ cá tính cả. Em trả lời: 
"Dạ, vì khi tụi em tuyển dụng, không tuyển người giỏi, mà tuyển 
người phù hợp, tuyển người có cùng văn hóa, cùng giá trị sống. Để 
không những làm được chung với nhau, mà còn có thể chơi được, 
gắn kết với nhau ở ngoài trường học. Nên nhiều bạn nhỏ trong câu 
lạc bộ coi đây là gia đình trong suốt thời sinh viên của mình." 


Một gia đình lớn, cùng học, cùng làm, cùng lăn lộn gian khổ qua 
các chương trình, và họ cùng trưởng thành với nhau. Và Vũ, người 
sáng lập ra câu lạc bộ, có được rất nhiều điều hay ho khi dẫn dắt 
những người trẻ ấy. Em có được tình thân, có những người xem 
em như anh lớn trong nhà, những người anh em đồng đội, sẵn 
sàng đội gió đội mưa làm nhiều thứ vì em, hễ em cần là có mặt, kề 
vai sát cánh hỗ trợ em hết mình. Khi cho đi nhiều và ta sẽ nhận lại 
được không ít. 


Các câu lạc bộ đội nhóm còn là nơi rất tốt để phát triển những kỹ 
năng thiết yếu cho công việc sau này: kỹ năng tổ chức, kỹ năng 
giao tiếp, kỹ năng xử lý giải quyết vấn đề. Mặt khác những người 
tham gia chung đội nhóm có thể là mạng lưới quan hệ để hỗ trợ 
người trẻ tìm kiếm được những cơ hội việc làm sau này. 


Những câu lạc bộ đội nhóm dành cho người trẻ không phải là ít. 
Nhưng để tìm một nơi thích hợp với bản thân thì không phải là dễ 
dàng. Xã hội chúng ta vẫn còn thiếu những cộng đồng, những môi 
trường, những mối liên kết để hỗ trợ con người. Người trẻ với bao 
nhiêu nỗi niềm, bao nhiêu băn khoăn khi bước vào cuộc sống, rời 
xa gia đình, lần đầu vào đại học, hay lần đầu tiếp xúc với thế giới 
công sở, cần biết bao những cộng đồng hỗ trợ. Nhưng khi họ thử 
bước ra bên ngoài môi trường an toàn, thử tham gia vào các câu 
lạc bộ, đội nhóm cho người trẻ, thì không phải ở đâu cũng phù 
hợp. Một cậu sinh viên năm hai đại học từng chia sẻ với tôi: "Em 
đã thử đăng ký các câu lạc bộ tiếng Anh, kỹ năng ở trường, các câu 
lạc bộ của Hội sinh viên, Đoàn thanh niên, nhưng không thể hòa 
nhập được." Họ bắt gặp quá nhiều người hiếu thắng và tự tin, 


cạnh tranh đấu đá để đi lên, khoe khoang thể hiện, hoặc mải mê 
vào những giá trị vật chất. Thử một hai lần, không tìm đâu ra 
được nơi cho mình, rồi họ buồn bã, rút vào thế giới cô độc như cũ. 


Nhưng đừng vì thế mà từ bỏ. 


Trong quyển sách 20 something, 20 everything (tạm dịch: Tuổi đôi 
mươi, lứa tuổi quyết định tất cả) của tác giả Christine Hassler có 
viết: "Hãy tìm những người giống bạn, những người nâng đỡ bạn, 
những người giúp bạn được là chính mình, và bao quanh cuộc 
sống của mình với họ. Tin tôi đi. Họ ở đâu đó ngoài kia." 


Hãy tìm kiếm bộ lạc của mình. Để em thôi không còn là một hành 
tỉnh cô độc. 


wxww% 


TUỔI TRẺ ĐÃ QUA KHÔNG TRỞ LẠI BAO GIỜ 


"Không phải lúc nào ta cũng có thể xây dựng tương lai cho tuổi trẻ 
của mình. Nhưng ta luôn có thể gầy dựng tuổi trẻ cho tương lai 
mai sau." 


- Anthony Bourdain 


Độc giả thân mến của tôi, bạn đang còn đi học hay đã đi làm rồi 
vậy? 


Nếu bạn đang đi học, hãy tận hưởng khoảng thười gian quý giá 
này nhé. Nếu bạn đang đi làm, có hai khả năng xảy ra. Một là bạn 
đang thích việc mình làm. Xin chúc mừng bạn, bạn thuộc thành 
phần hiếm hoi của thế giới đấy (trong một khảo sát được tiến 
hành bởi tổ chức tư vấn quản lý hiệu suất toàn cầu Gallup's, có 
đến 70% người được phỏng vấn chán ghét công việc họ đang làm). 
Hai là bạn đang chán việc. Nếu vậy tôi có một lời khuyên miễn phí 
cho bạn: hãy lên kế hoạch nghỉ việc, ngay và luôn. Đời người 
chẳng có bao lâu, tại sao lại lãng phí thời gian cho công việc mình 
không yêu thích? 


Trong cuộc đời mình, tôi đã chứng kiến không biết bao nhiêu 
người sống vật vờ, làm việc qua ngày chỉ để có được miếng ăn. 


Bạn cho rằng tôi sẽ ủng hộ chuyện làm việc ổn định lâu dài ở một 
công ty tổ chức nào đó sao? Không hề. 


Kinh nghiệm của tôi là: Cố gắng níu kéo ở lại làm công việc mình 
chán ghét không những đem lại hậu quả nặng nề về tỉnh thần cho 
bản thân, mà còn gây tổn thất cho tổ chức mình đang làm việc. 
Một người bạn lớn tuổi của tôi hiện đang làm giám đốc một công 
ty về truyền thông chia sẻ: "Chị không bao giờ làm một chỗ nào đó 
quá hai năm. Ta sẽ có xu hướng làm việc theo thói quen và không 
đóng góp được ý tưởng gì mới vào công việc nữa. Mặt khác, tâm lý 
chán việc mà cứ ráng làm không hề đem lại được điều gì tốt đẹp. 
Nó vừa mất thời gian của bản thân, vừa gây lãng phí cho công ty. 
Nhờ thay đổi công việc một cách chủ động mà chị có nhiều kinh 
nghiệm ở những môi trường khác nhau, gia tăng khả năng cạnh 
tranh của bản thân trên thị trường lao động." Lời khuyên này đặc 
biệt có giá trị đối với những ngành nghề đòi hỏi sự sáng tạo cao 
trong công việc. 


Khi làm công tác hướng nghiệp, tôi nhận thấy một điều rằng người 
trể ngày nay không hề thiếu năng lực. Rất nhiều người có kỹ năng 
tốt, sẵn sàng dồn hết tâm huyết, nhiệt tình vào công việc. Nhưng 
điều khác biệt so với thế hệ trước là nhiều người trẻ hiện nay 
không muốn làm đi làm lại một việc suốt đời. Họ không muốn bó 
buộc bản thân vào mỗi chuyện cơm áo gạo tiền, đủ ăn đủ mặc. Họ 
không muốn vùi dập đam mê vì công cuộc mưu sinh, hay hy sinh 
ước mơ chỉ để kiếm sống như cha ông ngày trước. Hầu hết những 
người trẻ tôi gặp đều băn khoăn muốn làm những điều có ý nghĩa, 
muốn đóng góp sức mình cho cộng đồng. Nhiều người trong số họ 
nhận thấy tình trạng xã hội hiện thời với những vấn đề của nó, và 
trăn trở tìm cách thay đổi. 


Một xu hướng khác của những người trẻ sau một thời gian làm 
việc là mong muốn rời bỏ văn phòng. Họ nhận thấy sự nhàm chán 
xoay vòng mệt mỏi của việc làm gò bó theo giờ giấc cố định. Họ 
không có thời gian làm việc mình thích, không có thời gian đầu tư 
phát triển cho tương lai, hay đóng góp cho xã hội. Người trẻ ngày 
nay muốn tìm kiếm cho mình lối thoát khác. 


Họ muốn khám phá, muốn trải nghiệm, muốn làm cuộc sống của 
mình tràn đầy hơn. Họ muốn ra đi, muốn tìm hiểu thế giới và tìm 
hiểu chính mình. Họ muốn làm việc trong không gian mở, trong 


môi trường sáng tạo, muốn rời bỏ văn phòng chật chội, quay về 
với thiên nhiên. Một số người lựa chọn việc dạy học cho trẻ em, 
làm việc trong các trang trại, hoặc làm đầu bếp, họa sĩ, mở tiệm 
bánh, thiết kế quần áo, tự làm mỹ phẩm tại nhà. Họ muốn làm 
việc liên quan đến nông nghiệp, giáo dục, nghệ thuật, từ thiện... 
Họ muốn những công việc vừa có ý nghĩa với bản thân, vừa đem 
lại giá trị cho xã hội. 


Đối với tôi, đó là những dịch chuyển tích cực. 


Nhiều người chấp nhận sống với một công việc suốt cả đời, điều 
đó không có gì sai nếu như họ thấy hạnh phúc mãn nguyện. Nhưng 
nếu bạn không hài lòng với công việc hiện tại, muốn chuyển 
hướng sự nghiệp, theo đuổi một con đường khác, thì hãy bắt đầu 
thay đổi. Hãy lập kế hoạch cho cú nhảy cuộc đời, tìm cách sống 
với đam mê của mình. 


Anh Ngô Trần Hải An (biệt danh Quỷ Cốc Tử), một trong những 
người đi du lịch bụi lão luyện hơn 13 năm kinh nghiệm, từng chia 
sẻ với tôi về "cú nhảy đam mê" của anh. Anh từng thực hiện những 
chuyến đi đến những nơi hiểm trở, địa đầu tổ quốc, khai phá 
những địa danh mới trên bản đồ "phượt" Việt Nam, như Pha 
Luông, Thổ Chu, Điệp Sơn, Hòn Móng Tay Phú Quốc... Anh cũng tổ 
chức nhiều chuyến đi du lịch bụi cho những người trẻ đam mê du 
lịch. Ít ai biết rằng khởi đầu sự nghiệp, anh là một nhân viên kinh 
doanh. Nhưng bằng tình yêu du lịch bụi, anh đã tận dụng mọi thời 
gian để trau dồi kỹ năng, kinh nghiệm của mình qua những chuyến 
đi. Hiện tại, anh là một phóng viên ảnh có tiếng, một người quảng 
bá du lịch, và là một trong những "phượt thủ" có ảnh hưởng lớn 
trong giới du lịch bụi Việt Nam. 


Một người bạn khác của tôi, anh Đặng Trần Lê Vũ, từng làm 
chuyên gia đào tạo, chuyên viên marketing, copywriter cho những 
tập đoàn lớn của nước ngoài. Nhưng anh không thực sự thấy phù 
hợp với môi trường công sở. Anh tự học đàn ghita, từ từ biến sở 
thích này thành nguồn thu nhập chính của mình. Hiện tại anh đang 
có các lớp dạy đàn với rất nhiều học viên theo học, mở khóa học 
trực tuyến về đàn ghita, dạy lớp "đàn kể chuyện" ở tổ hợp giáo dục 
Toa Tàu, và ra sách hướng dẫn cách tự học đàn. Với việc làm tự do 
như vậy, anh còn có thời gian để thực hiện công việc tư vấn đào 
tạo cho người trẻ, hướng dẫn một câu lạc bộ đọc sách, và điều 


hành quán cà phê riêng của mình. 


Nhiều người bạn khác hay hỏi tôi làm thế nào để có thể chuyển từ 
công việc làm để kiếm sống sang việc mình yêu thích. Thế nào mà 
từ một người làm chuyên ngành ngoại thương, tôi lại có thể 
chuyển sang làm tác giả, làm người viết, blogger du lịch, sống với 
đam mê của mình. 


Chuẩn bị cú nhảy không phải là việc dễ dàng. Bạn phải thức khuya 
dậy sớm, rèn luyện bất kể ngày lễ hay cuối tuần. Bạn phải làm 
việc trong khi người khác đang ngủ. Bạn phải dành 200% năng 
lượng cho công việc và cuộc sống. Nhưng những nỗ lực của bạn sẽ 
được tưởng thưởng. 


Vậy cần chuẩn bị gì trước khi chuyển hướng để sống với cuộc đời 
mà bạn mơ ước? 


1. Mài giữa khả năng 


Trong lúc bạn còn làm việc toàn thời gian, hãy tự rèn luyện kỹ 
năng, tích lũy kiến thức, tạo nền tẳng cho cú nhảy đổi đời. 


Albert Einstein đã dành thời gian ngoài giờ làm việc để nghiên cứu 
về vật lý và toán học trong suốt sáu năm trời, với vị trí nhân viên 
kiểm tra bằng sáng chế tại Văn phòng sở hữu trí tuệ ở Bern - Thụy 
Sỹ, trước khi công bố thuyết tương đối cho cả thế giới. Julia Child 
là một người đánh máy, một nhân viên của CIA, rồi tham gia các 
khóa học nấu ăn và học hỏi từ những đầu bếp chuyên nghiệp, 
trước khi trở thành một trong những đầu bếp nổi tiếng nhất nước 
Mỹ, được là nguyên mẫu cho bộ phim Julie & Julia. Khaled 
Hosseini viết tiểu thuyết sau những giờ làm việc mệt mỏi tại bệnh 
viện, và chỉ chuyển sang làm nhà văn khi đã xuất bản thành công 
tác phẩm Người đua diều, sau mười năm hành nghề bác sĩ. Andrea 
Bocelli làm luật sư vào ban ngày và đi hát ở quán rượu mỗi đêm 
trước khi trở thành ca sĩ opera hàng đầu thế giới. Không có vĩ nhân 
nào trên đời mà không trưởng thành từ những giờ luyện tập mướt 
mi mồ hôi. 


Vậy hãy tận dụng thời gian để rèn luyện những kỹ năng cần thiết, 
chuẩn bị cho thay đổi sắp tới. 


2. Chuẩn bị tài chính 


Không thể làm việc mình thích với một cái bụng rỗng. Bạn cần có 
một kế hoạch tài chính rõ ràng, nguồn lực vững vàng trước khi 
nhảy sang làm điều mình thích. Hãy tiết kiệm hết mức trong khi 
làm việc toàn thời gian. Chuẩn bị cho mình một ngân sách, nguồn 
thu nhập hoặc sổ tiết kiệm. Ít nhất hãy chuẩn bị đủ một năm sinh 
hoạt phí, trước khi nộp đơn nghỉ việc và theo đuổi dự định mới 
của bạn. 


Bạn định nghỉ việc để lập công ty riêng, không thể xin bố mẹ tiền 
ăn sáng. Bạn muốn chuyển sáng theo đuổi con đường nghệ thuật, 
không thể mượ bạn bè tiền cà phê. Bạn khát khao đi vòng quanh 
thế giới, không thể vay mượn ông anh tiền mua chiếc ba lô. Để cho 
ước mơ thành hiện thực, phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tài 
chính. 


3. Mạng lưới hỗ trợ 


Điều không thể thiếu khi theo đuổi đam mê là sự hỗ trợ của những 
người xung quanh. Hãy chia sẻ với gia đình, bạn bè, người quen... 
để tranh thủ sự ủng hộ của họ. Với những động viên và điểm tựa 
tỉnh thần của người thân, bạn sẽ không cẩm thấy đơn độc trên con 
đường của mình. Mặt khác, hãy mở rộng vòng tròn quan hệ, tìm 
kiếm cộng đồng, phát triển mạng lưới, bao quanh bản thân những 
con người cùng chí hướng. Bạn sẽ có thêm nhiều năng lượng và ý 
tưởng để hiện thực hóa đam mê của mình. 


4. Kỷ luật làm việc 


Không ít người trẻ mong muốn rời bỏ văn phòng và chuyển sang 
làm chủ, hoặc làm việc tự do. Nhưng người xưa đã nói, ở đời cái 
gì cũng có nhất lợi nhất hại, nhất trường nhất đoẳn. Thử thách lớn 
nhất đối với những người tự làm là phải làm chủ được chính 
mình, quản lý thời gian thật tốt, kỷ luật cá nhân chặt chẽ. 


Làm việc không có sếp, không có đồng nghiệp, không có ai quản lý, 
vừa sướng mà cũng vừa khổ. Làm chậm, làm sai, chẳng ai la mắng, 
chẳng ai chỉ dạy, chỉ có khách hàng lặng lẽ bỏ đi. Nên dù bạn làm 
gì đi nữa, hãy vạch ra và tuân thủ thời gian làm việc, thiết lập ưu 


tiên công việc, lên danh sách những việc cần làm và nỗ lực hoàn 
thành. 


5. Kế hoạch phòng bị 


Hãy tính toán một kế hoạch dự trù. Giả sử mọi việc không xảy ra 
như ta dự định, giả sử ta sai lầm, giả sử khả năng của ta chưa đủ 
cho cú nhả đổi đời, giả sử ta mất hết toàn bộ nguồn vốn... thì ta sẽ 
làm thế nào? Hãy hy vọng một kết quả tươi đẹp nhưng cũng đừng 
quên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. 


Tuổi trẻ phương Tây thường có xu hướng xông pha khám phá, tìm 
kiếm những trải nghiệm ngoài trường học và văn phòng khiến 
cuộc sống tràn đầy màu sắc. Một cô bạn người Argentina từng kể 
cho tôi nghe những trải nghiệm đáng ghen tị, như làm phục vụ 
trên tàu viễn dương, vắt sữa bò trong nông trại hữu cơ ở Úc, lặn 
cùng cá mập trắng ở Nam Phi, đi bộ suốt con đường mòn 
Appalachian dài 3.500km ở Mỹ. Nhưng những người như cô lại 
thiếu những kinh nghiệm có thể để vào CV, để gây dựng sự 
nghiệp. Đến tuổi ba mươi, cô vẫn đang băn khoăn không biết mình 
nên phát triển theo hướng nào vì hầu hết các kinh nghiệm làm việc 
của cô rải rác qua nhiều lĩnh vực, thường là công việc bán thời 
gian và không đòi hồi kỹ năng chuyên môn. 


Còn đa phần người trẻ Việt Nam hiện nay thì lại chú ý quá nhiều 
vào học hành, vào sự nghiệp. Cuộc sống hầu như chỉ biết đến công 
việc, không biết đến các trải nghiệm khác, đến những điều khác 
cần thiết trong cuộc sống như âm nhạc, khiêu vũ, các môn thể 
thao, dã ngoại, leo núi... Ngay cả kỹ năng sống còn như bơi lội 
không phải người trể nào cũng biết, đừng nói đến những trải 
nghiệm đặc biệt thử thách khả năng chịu đựng của bản thân, 
khiến con người bước ra khổi vùng an toàn của mình và làm cuộc 
sống thêm phong phú. Điều mà giới trẻ Việt Nam nên làm là cân 
bằng giữa những trải nghiệm làm giàu cuộc sống, và những kinh 
nghiệm có thể đóng góp vào sự phát triển dài hạn cho nghề nghiệp 
(nói cách khác là những điều có thể liệt kê trong CV). 


Không ai trên đời có hai lần tuổi trẻ. Trong khi nhiều người trong 
tuổi trẻ lạc lối mất phương hướng, lãng phí thời gian, thì họ không 
biết rằng những gì họ đang làm hay không làm hôm nay sẽ ảnh 


hưởng rất nhiều trong cả cuộc đời còn lại. Qua 30 hay 40 tuổi, 
công việc cuộc sống của hầu hết mọi người đã ổn định, khó học 
thêm làm thêm được gì, và cuộc sống ít có những thay đổi to lớn. 


Có thể bây giờ bạn không nhận ra, nhưng tuổi đôi mươi là tuổi tạo 
tiền đề. Đây là khoảng thời gian mà bạn xây dựng, gieo trồng, chứ 
không phải là thời gian nghỈ ngơi thụ hưởng. Hãy tận dụng 
khoảng thời gian này để học hỏi, bước đi, làm thật nhiều thứ. Hãy 
đọc nhiều hơn, lăn lộn nhiều hơn, thực hành nhiều hơn. Chuẩn bị 
kiến thức, kỹ năng, mạng lưới hỗ trợ cho tương lai. Kỹ năng nếu 
không được học trong thời trẻ, thì sau này môi trường ổn định ít 
va chạm rất khó để học lại được. 


Tuổi trể đã qua sẽ không bao giờ trở lại, hãy sống như thể ta chỉ 
còn lại một ngày để sống. 


Ebook miễn phí tại : www.Sachvui.Com 


